BUI VIỆN (1839-1878) & 
CUỘC CẢI CÁCH HAI QUÂN 


Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


LOI NÓI ĐẦU _ 

A - THÉ GIỚI VÀO THÉ KY 19 

B- ĐÔNG Á GIỮA THÉ KY 19 

A- TIỂU SỬ BÙI VIÊN 

B- VAI TRÒ CỦA HẢI QUÂN TRONG VIỆC BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC 
C - NHẬN XÉT 

KẾT LUẬN 


Chú Thích 


Nguyễn Duy Chính 
BÙI VIỆN (1839-1878) & CUỘC CẢI CÁCH HẢI QUÂN 
LỜI NÓI ĐẦU 


Để cho em và các con 
N.D.C. 


Thế kỷ 19 là một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại. 
Những quốc gia có những nhà lãnh đạo thức thời nhìn ra 
được xu hướng thời đại đã đưa dân tộc đến chỗ vinh quang. 
Ngược lại nhiều nước vì không nhìn ra cái mấu chốt của cải 
cách đã lỡ những dịp may và chuốc lấy cái thảm họa bị nước 
ngoài cai trị. Việt Nam ta ở vào trường hợp thứ hai mặc dầu 
không hiếm những sĩ phu thiết tha với tiền đồ của dân tộc, 
hoặc dâng sớ xin cải tổ, hoặc soạn thảo điều trần. Một trong 
những người đó là Mạnh Dực Bùi Viện, và ông đã tiến thêm 
một bước là đưa ra chương trình tổ chức việc hải phòng 
nhưng tiếc thay công việc chưa đi đến đâu thì ông mất. 
Nghiên cứu về Bùi Viện bị một số trở ngại khách quan và 
chủ quan. Trở ngại khách quan là tài liệu về ông hiện có rất 
ít, có lẽ vì ông chết quá trẻ (39 tuổi) và sự nghiệp chỉ giới 
hạn trong vòng 5 năm cuối cùng của đời ông, sau khi xuất 
duong qua My.[1] 

Su nghiêp dó có lê cúng di vào quén láng nêu thói tién chién 
nhà ván Phan Trán Chüc khóng soan mót cuón sách vé óng 
nhan dé Bùi Viện với Chính Phủ My - Lịch sử Ngoại Giao thói 
Tự Đức (Đông Nam Á, Paris tái bản 1985). Tuy nhiên, tác 


phẩm của nhà văn ho Phan có nhiều điểm không chính xác 
đối chiếu với niên biểu của sử sách, nhiều đoạn viết theo trí 
tưởng tượng của người cầm bút mà không kiểm chứng. 

Ở hải ngoại, Bảo Vân (Bùi Văn Bảo) có ra một quyển sách 
nhan đề Bùi Viện - Một Nhà Nho Sáng Suốt- Lỗi Lạc - Phi 
Thường (Quê Hương, Toronto, Canada 1988) nội dung không 
có gì mới lạ hơn tác phẩm của Phan Trần Chúc, chỉ thêm 
một số chỉ tiết trích trong Gia Phả Họ Bùi ở Trình Phố, Thái 
Bình[2]. Mặc dù tác giả cũng có tham khảo thêm một số tài 
liệu của Đào Trinh Nhất, Tùng Hiệp, Thái Văn Kiểm, Lãng 
Nhân ... nhưng tựu trung nhiều câu hỏi vẫn không có câu trả 
lời. 

Ngay cả tài liệu ghi lại trong Gia Phả Họ Bùi cũng có giới 
hạn. Một số sự kiện chép lại từ sách báo không được tra cứu 
kỹ lưỡng nên cũng ghi nguyên văn những chỗ đúng ra còn 
phải tồn nghi[3]. Gia Phả chỉ có thêm một số chỉ tiết vé quê 
hương, bản quán và thân nhân, cùng những truyện kể của 
các cụ truyền lại, nhưng không có gì để đối chiếu. Phân lớn 
bổ xung là văn thơ, những tài liệu đó nặng phần sự nghiệp 
văn chương mà ít phần tài liệu lịch sử nên cũng không sử 
dụng được bao nhiêu. 

Trở ngại chủ quan là người viết là không có điều kiện để truy 
nguyên những nơi có thể còn giữ một số tài liệu liên quan 
đến Bùi Viện ở Huế, cũng chưa thể trực tiếp về làng Trình 
Phố để làm công việc sưu tầm và thu thập dữ kiện. 

Tuy nhiên, ở hải ngoại lại có một số ưu điểm mà những 
người đi trước bị hạn chế. Với những tiến bộ về thông tin và 
những nguồn tài liệu phong phú của nước ngoài, chúng ta có 


thể nhìn được thế giới nói chung và khu vực Đông Á nói 
riêng một cách rõ rệt khiến cho sự so sánh và nhận thức dễ 
dàng hơn. Một điểm đáng nói khác là vào thế kỷ 19, phương 
tiện ấn loát, sách vở và nhất là hình ảnh đã có nhiều nên 
chúng ta không những có thể đọc mà còn có thể hình dung 
được khung cảnh của những khu vực cần nghiên cứu. 

Nhờ những tài liệu đó, chúng ta mới thấy quan điểm của Bùi 
công trên lãnh vực cải cách là một thay đổi quan trọng trong 
xu hướng của đương thời. Cùng với những nhà nho tiêu biểu 
khác vào thời kỳ đó như Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường 
Tô, Phạm Phú Thứ, Vũ Duy Thanh ... sĩ phu Việt Nam đã tạo 
ra những hướng phát triển rất tích cực và thích đáng. Hơn 
nữa, chủ trương của Bùi Viện có ít nhiều cơ hội để thực hiện 
trong khi những người khác phải ngừng lại nơi những bản 
điều trần, ẩm hận nhi chung. 

Chúng ta cũng lại có cơ hội so sánh cải cách của ông với 
những công cuộc duy tân vận động của các nước Đông Á để 
nhìn lại ưu khuyết điểm. Tiếc thay triều đình Huế không có 
một chính sách liên tục, cũng không kế thừa công trình dở 
dang của họ Bùi khiến chúng ta lỡ một dịp bước vão qui đạo 
thế giới sớm hơn. 


Nguyễn Duy Chính 
BÙI VIỆN (1839-1878) & CUỘC CẢI CÁCH HẢI QUÂN 
BÔI CẢNH CHÍNH TRI VÀ QUÂN SU 


Một trong những câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta 
thường đặt ra là cái cốt lõi của lịch sử Việt Nam ở đâu mà có 
thể tồn tại được trong mấy ngàn năm qua. Người thì bảo là 
do dân tộc chúng ta anh hùng, kẻ thì lại cho rằng nước mình 
có những nhân tài kiệt xuất. Xét tiến trình phát triển, dân 
tộc Việt Nam vì một vị trí địa dư đặc biệt, định cư trên một 
bờ biển dài và hẹp dọc theo một dãy núi cao khiến chúng ta 
ở trong vị thế rất dễ bị tấn công. Suốt 2000 năm hữu sử, hầu 
như tình trạng xã hội của ta thay đổi rất ít. Đời sống của đại 
đa số người Việt Nam vào thế kỷ 19 không khác với ông cha 
chúng ta thời lập quốc bao nhiêu, vẫn dệt lấy vải mà mặc, 
trồng lấy lúa mà ăn. 

Làng xã, đơn vị căn bản của xã hội là một tiểu quốc độc lập 
về kinh tế, có phong tục và sinh hoạt riêng, ngay cả tiếng 
nói cũng đại đồng tiểu dị với vùng lân cận, tuy không hẳn là 
một ngôn ngữ khác nhưng so sánh cũng có rất nhiều điểm 
bất đồng. Chỉ gần đây, khi sự thông tin và trao đổi rộng rãi, 
chúng ta mới chấp nhận những tiêu chuẩn và quên lãng dần 
phương ngôn, phương ngữ của vùng mình. 

Làng nào cũng có lũy tre vậy quanh như một bức tường 
ngăn chặn xâm nhập từ bên ngoài, là một đơn vị cơ bản 
trong chiến đấu. Giặc đến nhà đàn bà phải đánh nói lên ý 
niệm đàn bà cũng dự phần vào việc bảo vệ xã thôn, vì trong 


nhiều thời kỳ, giặc giã liên miên đi ăn cướp từ vùng này 
sang vùng khác là mối đe dọa chính, chứ không hẳn có ý 
nghĩa đàn bà tòng quân diệt giặc như nhiều người cố đề cao. 
Đơn vị đó có những ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm, 
thích hợp cho kiểu chiến tranh du kích, chiến tranh nhân 
dân -- chờ đợi, đón đánh kẻ địch ngay trên địa bàn mình -- 
nhưng lại không đủ mạnh để vận dụng vào một cuộc chiến 
qui ước. Chính vì thế, tới thế kỷ 19 Việt Nam chưa xây dựng 
được qui mô quân sự đáng kể và khi nhìn lại, triều đình nhà 
Nguyễn cũng mắc phải những trì trệ tương tự với Trung Hoa 
trong cùng thời kỳ đó. 


Nguyễn Duy Chính 
BÙI VIÊN (1839-1878) & CUỘC CẢI CÁCH HẢI QUÂN 
A - THẾ GIỚI VÀO THẾ KỶ 19 


1/ Cuộc cách mạng kỹ nghệ 

Thế kỷ 19 đưa các nước châu Âu từ tình trạng lạc hậu về 
nhiều mặt thành chủ nhân ông của thế giới. Những tiến bộ 
kỹ thuật, kỹ nghệ và cơ cấu xã hội mới đã thay đổi hẳn 
nhiều quốc gia đưa đến việc gia tăng tranh giành ảnh hưởng 
và thuộc địa đưa đến những bước nhảy vọt về quân sự. Cuộc 
cách mạng khởi đầu từ cuối thế kỷ 18 khi người châu Âu biết 
áp dụng máy chạy hơi nước vào ngành hàng hải cùng áp 
dụng một số khoa học mới để sử dụng các loại súng đại bác 
trên thương thuyền và chiến hạm. Trước đây nhiều quốc gia 
đã có những hạm đội lớn nhưng chỉ dùng các loại máy ném 
đá (projectile-throwing machines) công kênh, kém chính xác 
và thiếu linh động. Những cải cách về tàu bè và xe hỏa đã 
tạo nên những chuyển động mới trong sản xuất và nhu cầu 
tiêu thụ. Năm 1765, James Watt chế tạo được máy chạy 
bằng hơi nước và đến năm 1791 thì tìm ra cách có thể biến 
sức hơi nước thành sức quay tròn[4]. Ở Pháp, trường Bách 
Khoa (Ecole Polytechnique) được thành lập tại Paris năm 
1794. Một loạt các phát minh tiếp theo như máy điện tín 
(telegraph), điện[5], động cơ điện, máy ảnh ... vào cuối thế 
kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 tạo nên những thay đổi lớn trong 
sinh hoạt, thúc đẩy những quốc gia châu Âu đi tìm thị 
trường và nguyên liệu. 


Đầu thế kỷ 19, chiếc tàu Savannah chạy bằng hơi nước đã 
có thể vượt Đại Tây Dương đến châu Mỹ trong 29 ngày rưỡi 
[6]. Chỉ vài chục năm sau, bộ mặt của nhiều đô thị Âu Mỹ đã 
thay đổi hẳn. Người ta đã biết sử dụng điện và nhiều lãnh 
vực kỹ nghệ mới được thành hình. Đường sắt chạy từ 
Stockton đến Darlington được xây dựng năm 1826 và nhanh 
chóng di vào phục vụ hành khách năm 1830 sau khi Robert 
Stevens vẽ kiều đường ráy hình chữ T (T-Rail). Đến năm 
1860, người Pháp tên là Lenoir chế tạo được máy nổ 
(internal-combustion engine). 

Những tiến bộ đó đã gia tăng năng suất chuyên chở lên 
hàng chục lần đồng thời giảm được phí tổn khiến cho các 
quốc gia châu Âu, châu Mỹ bỏ nhiều tài khoản lớn xây dựng 
thiết lộ và đóng tàu. Năng suất kỹ nghệ và nông nghiệp vì 
thế cũng tăng vọt. Nhiều hãng xưởng sản xuất với qui mô 
lớn khởi đầu cho chế độ tư bản. 

Những khám phá mới trong khoa học đã đóng góp cho sự 
phát triển của nhân loại trên nhiều mặt, kể cả kỹ thuật quân 
sự. Không một kỹ thuật nào có thể tách rời thành một phát 
minh vĩ đại nếu không có những tiến bộ tương tự ở mặt 
khác. Nhu cầu giao thông khiến cho đường sá, cầu cồng 
được mở mang đồng thời cải thiện hệ thống truyền tin khiến 
cho thế giới càng ngày càng thu hẹp lại. Kỹ thuật được trao 
đổi, vay mượn, ché biến cho thích nghi với từng khu vực và 
càng ngày càng đa dạng. 

2/ Cải cách quân sự của châu Âu 

Ngay từ thế kỷ 15, nhiều quốc gia đã tìm cách đóng những 
chiến thuyền có trang bị đại bác để dùng vào chiến đấu trên 


biển cả. Tiến bộ cơ khí trên cả việc chế tạo súng thần công 
lẫn kỹ thuật đóng tàu cộng thêm kiến thức mới về hàng hải 
đã đưa những đoàn thủy thủ có óc mạo hiểm đến những 
vùng xa xôi. Ưu điểm về hỏa khí (firearms) đã khiến họ 
chinh phuc được nhiều vùng đất cách chính quốc hàng 
nghìn dặm. 

Việc cải tiến súng ống cũng tạo ra những chiến thuật, chiến 
lược mới. Trước hết là sự thay đổi về bố phòng. Ở những thế 
kỷ trước, phương pháp chính yếu là xây đồn đắp lũy, lấy hào 
sâu tường cao để cố thủ, là kết quả của một nền văn minh 
nông nghiệp chú trọng vào bảo vệ đất đai và thực phẩm thu 
hoạch. Phương pháp cố thủ đó hữu hiệu trong đoản kỳ 
nhưng thất bại ở thế kỷ 12, 13 khi người Mông Cổ dùng con 
ngựa là phương tiện di động chính với vũ khí là cây cung 
gọn nhẹ và mạnh, lấy tàn sát phá hủy làm mối đe dọa 
chính.[7] Tới thế kỷ 15 khi thuốc nổ đã được sử dụng nhiều, 
súng thần công được coi là vũ khí chính trên chiến trường và 
có thể tấn công từ xa thì hình thể và cách bố trí thành lũy 
cũng thay đổi. Từ lối xây tường dày trơn nhẫn của thói Trung 
Cổ thành trì được chuyển sang việc xây dựng những pháo 
đài để đặt súng bắn ra theo nhiều hướng (thời gian đó súng 
thần công rất nặng nề, khó chuyển hướng và thường đặt 
theo một lối nhất định). Sebastien Le Preste de Vauban 
(1633-1707), kỹ sư công phá chính của vua Louis XIV đã 
hoàn chỉnh kỹ thuật và vẽ kiểu thành, thường được gọi là 
kiểu Vauban.[8] Kiểu thành này có khả năng phòng ngự chặt 
chẽ và khó mà tấn công nếu đối phương không vượt trội về 
nhân lực và hỏa lực.[9] 


Song song với những tiến bộ về kỹ thuật và vận chuyển, tiếp 
liệu, càng về sau tổ chức quân đội càng trở nên qui mô hơn 
và số lượng quân sĩ trong một chiến dịch cũng tăng dần. Ba 
trọng điểm: cách bố phòng, hỏa khí và qui mô của binh 
đoàn đã đem đến những thay đổi lớn trong chiến lược và 
chiến thuật. 

Quân đội không chỉ là những người lính cám súng mà là 
những đoàn quân được chuyên môn hóa, đòi hỏi sự hiểu biết 
về kỹ thuật các loại võ khí, máy móc, theo tiêu chuẩn huấn 
luyện cho từng cấp bậc. Việc sử dụng đại pháo đòi hỏi sĩ 
quan và xạ thủ phải am tường những cơ bản về đạn đạo, 
biết tính toán độ nhắm và tầm xa để đạt được hiệu quả 
chính xác. Thành thử các đoàn quân và thuyền bè bắt buộc 
phải cần đến những chuyên viên hay kỹ sư có căn bản về 
toán pháp (mathematics-based engineer). Ngoài ra quân đội 
lại còn phải có sĩ quan cơ khí đi theo để sửa chữa mỗi khi bị 
trục trặc.[10] 

Về mặt hàng hải, từ cuối thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 19 các sử 
gia gọi là thời đại giương buồm (The Great Age of Sail), giai 
đoạn mà nhiều quốc gia tranh nhau làm chủ biển cả đưa 
những đoàn tàu đi chinh phục các xứ xa lạ làm thuộc địa. Vì 
nước nào cũng muốn làm bá chủ và lấn lướt nước kia, các 
quốc gia Tâu Âu phải tăng cường sức mạnh hải quân để bảo 
vệ lấy mình. 

Dưới thời Louis XIV nước Pháp đã tiến lên tranh giành ảnh 
hưởng với nước Anh. Trong khoảng từ 1661 đến 1683, nước 
Pháp theo đuổi một chính sách trọng thương toàn bộ (full- 
scale mercantilist policy), khuyến khích mọi loại buôn bán 


nếu dem lợi vê cho chính quốc. Pháp nhanh chóng biến 
thành một quốc gia hàng đầu về hải quân khiến họ có 
những đoàn thương thuyền đồng thời cũng là những đoàn 
quân đi xâm lăng nước khác. 

Nước Anh cũng lập tức đề phòng ông bạn láng giềng bằng 
một chính sách tương tự chú trọng đến chiếm đóng lãnh thổ, 
dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, lấy ngay tài nguyên của 
các vùng vừa chinh phục làm bàn đạp cho những chiến dịch 
tiếp theo. Sự giàu có của chính quốc, sức mạnh của hải 
quân, tài nguyên chiến lược của thuộc địa và trọng điểm 
quân sự là bốn yếu tố chính trong việc đề ra một chính sách 
phát triển của Anh quốc vào giai đoạn này. Nhờ chính sách 
buôn bán và khai thác thuộc địa, nước Anh ngày càng giàu, 
hải quân Anh càng lúc càng mạnh và đế quốc Anh mỗi ngày 
một thêm mở rộng. 

Đến cuối thế kỷ 18, người Anh đề ra chiến thuật thủy bộ tác 
chiến (amphibious operations) và chú trọng về tấn công gần 
trong khi người Pháp thì lại dùng kỹ thuật bắn đại bác từ xa 
trước khi đổ bộ theo kiểu mà sau này người ta gọi là tiền 
pháo hậu xung. Sự tranh chấp và chiến tranh giữa các 
cường quốc châu Âu đã đem đến nhiều cải tiến, từ việc tiêu 
chuẩn hóa các tín hiệu truyền tin (signal) đến hoàn chỉnh 
các loại súng ống. Chiến thuyền của người Anh được chế tạo 
nhiều tầng, bọc đồng bên ngoài, súng đại bác cũng không 
còn cố định mà có thể xoay một góc 900 (mỗi bên trái phải 
450) và họ có thể bắn tới ba viên trong một phút. Họ cũng 
chế tạo được đại bác ngắn nòng (carronade hay short- 


barreled gun) rất tiện cho di chuyển và cận chiến, hữu dụng 
cho việc yểm trợ bộ binh. 


Nguyễn Duy Chính 
BÙI VIỆN (1839-1878) & CUỘC CẢI CÁCH HẢI QUÂN 
B- ĐÔNG Á GIỮA THẾ KỶ 19 


Đông Á được định nghĩa là các quốc gia ở khu vực bờ biển 
phía Tây Thái Bình Dương và những đảo quốc bao gồm Hàn 
Quốc, Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Philippines, 
Indonesia. Người châu Âu còn gọi là Viễn Đông (The Far 
East) vì thời kỳ đó họ phải đi vòng qua châu Phi, vượt qua 
Ấn Độ Dương mới tới được vùng đất này. 

Vào giữa thế kỷ 19, khi các nước châu Âu xâm chiếm khu 
vực Á Đông, các quốc gia ở khu vực này có hai khuynh 
hướng chính: 

- Khuynh hướng bảo thủ, đóng cửa lấy chủ trương “bế quan 
tỏa cảng” và nhắm mắt làm ngơ trước hiện tình thế giới. 
Những quốc gia đại diện cho đường lối này có thể kể đến 
Trung Hoa và Việt Nam. 

- Khuynh hướng canh tân và mở cửa giao thiệp với nước 
ngoài, một mặt học hỏi những điều mới lạ, thay đổi cơ chế 
học thuật, thi cử, du nhập những cái hay của người. Đại diện 
cho chiều hướng này phải kể đến Nhật Bản, Thái Lan. 


1/ Trung Hoa 

Trung Hoa là quốc gia có một nền văn minh sớm sủa, tiến 
trước các quốc gia châu Âu đến mấy trăm năm. Ngay từ thế 
kỷ 11, họ đã chế tạo được máy in và sách vở đã tương đối 
khá phổ biến. Thương mại và kỹ nghệ cũng phát triển với 


nhiều công trình đồ sô vê giao thông bao gồm cả đường sá 
và thủy đạo. Nhiều thành phố lớn được xây dựng một cách 
qui mô, to lớn và văn minh hơn các thành phố châu Âu cùng 
thời. Tiền giấy được phát minh do nhu câu buôn bán và 
riêng kỹ nghệ sắt, họ đã đạt được mức 125.000 tấn một 
năm để dùng trong quân sự với một đội quân lên đến trên 
1.000.000 người. Họ đã tìm ra và biết sử dụng thuốc súng 
để chế tạo súng thần công vào cuối thế kỷ 14. 

Năm 1420, Minh triều đã có một hải đội hùng hậu lên đến 
1350 chiến thuyền, trong đó có 400 chiến hạm kiên cố và 
250 hải thuyền được đặc biệt dùng cho viễn hành. Tuy nhiên 
kể từ năm 1433, sau những chuyến viễn du của thái giám 
Trịnh Hòa, triều đình nhà Minh không những ngưng việc phát 
triển hải quân mà còn cấm không cho chế tạo những chiếc 
tàu nào lớn hơn 2 cột buồm và quan quân được điều qua 
những thuyền nhỏ hơn dùng để di lại và tuần tiễu trong các 
kinh đào.[11] 

Cho tới thế kỷ 16, kỹ thuật đóng tàu của châu Á vẫn có 
nhiều điểm vượt trội so với thuyền bè của châu Âu. Tàu 
phương bắc có thể có đến 5 cột buồm, hai chính, ba phụ 
trong khi tàu sử dụng ở ngoài khơi nước ta thường là ba 
buồm, 1 chính hai phụ. Tàu của Nhật và tàu phương bắc 
thường có buồm hình vuông trong khi ở phương nam thì 
buồm thường theo hình quạt. Tuy nhiên, trong hàng nghìn 
năm tàu bè ở châu Á không cải tiến gì, ngược lại nhờ biết áp 
dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật mới, thuyền của châu 
Âu có những bước tiến vượt bực hồi thế kỷ 18 và đến đầu 
thế kỷ 19 đã hơn hẳn thuyền bè của Trung Hoa. 


Từ khoảng giữa thế kỷ 19, vì sự suy yếu của triều đình Mãn 
Thanh nhiều cuộc nổi dậy đã lan tràn khắp nước, nhất là 
miền Nam Trung Hoa. Đáng kể nhất có thể kể các cuộc nổi 
dậy của Thiên Địa Hội, loạn Thái Bình Thiên Quốc, giặc Niệm 
và người Hồi ở Tân Cương. 


a/ Chiến tranh nha phiến 

Người phương Tây buôn bán nha phiến ở Đông Á từ thế kỷ 
16 nhưng tới thế kỷ 19 thì lên đến một con số khổng lồ. Năm 
1838, người Tàu nhập cảng đến 34.776 thùng (mỗi thùng 20 
kg) và Thanh triều quyết định cấm việc buôn bán thuốc 
phiện. Năm1839, khi Lâm Tắc Từ được cử làm Khâm Sai đại 
thần đến Quảng Đông, ông ta liền ra lệnh tịch thu thuốc 
phiện của các thương nhân người Anh rồi trộn với muối, vôi 
bột đem đổ xuống sông. Số hàng đó lên đến 20.000 thùng 
trị giá khoảng 6.000.000 Mỹ kim. 

Người Anh tức giận đem quân tấn công Quảng Đông và 
đánh vào một số căn cứ phòng thủ dọc theo duyên hải khiến 
cho Thanh đình phải bãi chức Lâm Tắc Từ. Kỳ Thiện lên thay 
vội vàng điều đình đưa đến một tạm ước. Tuy nhiên hai bên 
đều không đồng ý và quân Anh lại tiến đánh Ninh Ba khiến 
cho Thanh triêu phải ký hòa ước Nam Kinh (Treaty of 
Nanking) ngày 29 tháng 8 năm 1842 mở năm cửa ải là 
Quảng Đông, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba và Thượng Hải 
cho người ngoại quốc vào buôn bán. Ngoài ra còn phải 
nhường Hongkong cho người Anh và bồi thường 21.000.000 
Mỹ kim bao gồm 6.000.000 Mỹ kim tiền thuốc phiện, 
3.000.000 Mỹ kim tiền nợ của các thương gia Trung Hoa và 


12.000.000 Mỹ kim chiến phí.[12] 

Nhà Thanh đặt ra chức Tổng Lý Nha Môn để trông coi việc 
giao thiệp với nước ngoài và nhiều quốc gia được quyền 
thiết lập lãnh sự quán ở Bắc kinh. Hòa ước Nam Kinh mở đầu 
cho một loạt các hòa ước bất bình đẳng khác. 


b/ Quân sự 

Nhà Thanh chia quân của họ thành ba loại: Mãn Châu, Mông 
Cổ và Hán Tộc, mỗi loại chia ra tám nhóm với màu cờ khác 
nhau gọi là Bát Kỳ. 

Mãn Châu Bát Kỳ là quân lực quan trọng nhất, tất cả là 
người Mãn Châu, được thế tập cha truyền con nối. 

Mông Cổ Bát Kỳ là những đội quân ngoài sa mạc là thành 
phần bị người Mãn Châu chinh phục trước khi chiếm được 
Trung Hoa. Họ cũng là những đội quân được ưu đãi. 

Chỉ có Hán Tộc Bát Kỳ là những đơn vị người Hán bao gồm 
nhiều thành phần khác nhau, không có tính thế tập và phức 
tạp hơn cả. Vì lương bổng ít ỏi, số lính ma có khi đến quá 
nửa, lại không được tập luyện nên khả năng chiến đấu rất 
kém. Vũ khí của họ cũng cổ lỗ, vẫn còn dùng gươm giáo, 
cung tên, đao kiếm và rất ít súng đạn. Một trong những 
nhận xét của các tác giả ngoại quốc là tuy người Tàu có vũ 
khí họ cũng không biết cách sử dụng cho hiệu quả. Điển 
hình là khi quân Thanh vào đánh Trung Nguyên, về phương 
diện trang bị, quân Minh tuy có nhiều súng ống hơn nhưng 
lại thất bại vì thiếu tập luyện và tinh thần cũng kém hơn. 
[13] Quân nhà Thanh cũng ở vào tình trạng đó ở thế kỷ 19. 
Chỉ có sau khi F.T. Ward và C. G. Gordon đem quân vào giúp 


nhà Thanh đánh với quân Thái Bình Thiên Quốc (được goi là 
Vạn Thắng Quân) hồi thập niên 1860, súng trường mới được 
trang bị cho Hoài quân của Lý Hồng Chương. 

Thủy binh của họ thì vẫn dùng các loại thuyền chèo bằng 
tay hay các loại thuyền buôm cũ kỹ. Các pháo đài dọc theo 
bờ bể cũng không sử dụng được vì thiếu tu bổ, binh lính trú 
phòng thiếu huấn luyện. Năm 1870, Trung Hoa mướn Đại Tá 
Luxmore, một sĩ quan hải quân Anh, chỉ huy chiến hạm lớn 
nhất có tên Dương Vụ. Viên quan nhà Thanh cao cấp nhất 
trên chiến hạm đó là một Đề Đốc. Đại Tá Luxmore mô tả ông 
ta như sau : 

Tôi không biết ông Đề Đốc làm gì trên chiến thuyền này vì ít 
khi thấy ông ta ở trên tàu. Mỗi khi ông đến ông thường đóng 
cửa chặt trong phòng riêng, trong đó có tượng Mã Tổ mà 
người ta tin rằng độ trì cho thuyền trên biển. Ông lão ở trong 
phòng chẳng làm gì ngoài việc tụng kinh và nhập định... 
Chẳng hiểu sao viên tướng già này lại được giao chức vụ này 
vì ông ta chẳng biết gì về máy hơi nước hay Anh ngữ là 
ngôn ngữ chỉ huy duy nhất dùng trên chiến hạm. 

Theo tác giả cuốn Hải Trình Lupwing (The Navigation of 
Lupwing), vấn đề của lực lượng Trung Hoa là thiếu kỷ luật, 
thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo và thiếu đạo đức. Ông viết : 

Ai ai cũng biết rằng một quân đội chỉ có nhân sự mà không 
có kỷ luật và tổ chức thì không những vô dụng mà còn có 
hại nữa. Hơn nữa, ngay cả hạm đội hay quân đội có năng lực 
nhất cũng sẽ bị đánh bại nếu người chỉ huy không có khả 
năng, hiểu biết và khôn ngoan. Nói về lực lượng vĩ đại của 
quân đội Trung Hoa, người ta thấy rằng các cấp chỉ huy 


thiếu khả năng lãnh đạo nặng nề. 

Lời phê bình sau cùng của ông ta như sau : 

Đánh giá theo tiêu chuẩn phương Tây, quân đội Trung Hoa 
hình thức khá hơn thực chất. Tổ chức, nếu chữ đó có thể để 
mô tả hệ thống của người Tàu thì quả thực là một trò cười. 
Quân lực Trung Hoa chỉ giản dị là một đám người ô hợp có 
trang bị nhưng không có kỷ luật gì cả.[14] 


c/ Canh tân quân đội 

Sự thất bại của Trung Hoa trong những cuộc chiến tranh với 
nước ngoài đã làm cho sĩ phu thức tỉnh. Cũng như nhiều 
quốc gia Á Đông thời kỳ đó, nhiều nho sĩ Trung Hoa đã yêu 
cầu Thanh đình cải cách về quân sự, chính trị cũng như xã 
hội. 

Hai người đi đầu trong việc hoạch định một chính sách mới 
là Ngụy Nguyên và Phùng Quế Phương. Ngụy Nguyên đưa ra 
những biện pháp nhan đề Trù Hải Thiên (Kế Hoạch Phòng 
Thủ Duyên Hải) năm 1842 đại lược như sau: 

- Cải cách quân đội bằng cách học hỏi cách chế tạo vũ khí, 
đóng tàu của người phương Tây. Ngoài ra phải đãi ngộ xứng 
đáng, trả lương hậu hĩ để có được những binh sĩ ưu tú 

- Tập trung phòng thủ trên đất liền và dụ địch vào trong các 
thủy đạo để tiêu diệt tại một khu vực đã sắp xếp trước 

- Liên minh với nhiều nước để họ kiểm chế lẫn nhau và 
mượn tay kẻ thù này tiêu diệt kẻ thù kia 

- Mở cửa cho người ngoại quốc vào buôn bán 

Phùng Quế Phương đi sâu hơn vào những cải cách chính trị 
và xã hội trong đó ông nhấn mạnh: 


- Học hỏi và tự chế tao những vũ khí cần thiết, thúc đẩy 
người học về kỹ thuật để thoát ra khỏi những đe dọa của 
nước ngoài. 

- Cải cách giáo dục để đào tạo nhân tài bao gồm nhiều lãnh 
vực kỹ thuật và khoa học khác đồng thời biến cải kỹ nghệ 
quốc phòng 

- Cải cách cách huấn luyện binh sĩ, đào tạo những lực lượng 
nhỏ nhưng tinh nhué hon là duy trì một đội quân khổng lồ 
nhưng kém cỏi 

- Áp dụng lý thuyết Thé Dụng, duy trì tinh thần Khổng Mạnh 
nhưng áp dụng kỹ thuật mới. 

Những quan điểm mới đó sau này được phát động để trở 
thành một phong trào dưới cái tên Dương Vụ Vận Động. Tuy 
nhiên những vận động có tính chất “lửa rơm” đó không đi 
đến đâu vì chỉ do nhiệt huyết sĩ phu mà không phải là những 
chương trình được nghiên cứu chu đáo và áp dụng một cách 
qui củ. Những cải cách quân sự vẫn chỉ hời hợt bề ngoài nên 
không thành công. 

Về sau, để đôái phó với những tổ chức nổi dậy, nhiều đơn vị 
quân sự địa phương được thành lập và ít nhiều mang lại 
những sinh khí mới như Tương Quân của Tăng Quốc Phiên, 
gia tăng lưu động tính, nhấn mạnh vào đức tính của quân sĩ, 
Hoài Quân của Lý Hồng Chương, sử dụng vũ khí phương Tây, 
Sở Quân của Tả Tông Đường nhấn mạnh vào vai trò hệ 
thống tiếp liệu. 

Tuy nhiên những cải cách đó vẫn chỉ giới hạn và không bao 
giờ thành công hoàn toàn cho tới khi nhà Thanh bị lật đổ 
năm 1911. 


2/ Việt Nam 

a/ Tình hình chính trị và xã hội 

Cho tới giữa thế kỷ 19, nước ta vẫn còn là một quốc gia hết 
sức lạc hậu. Công nghệ gần như không có gì, buôn bán thì 
không biết, chỉ biết làm ruộng để lấy gạo mà ăn. Lệ Thần 
Trần Trọng Kim đã viết trong Việt Nam Sử Lược: 

... thuở ấy tuy một tiền được bốn bát gạo mà vẫn có người 
chết đói vì rằng giá gạo thì rẻ nhưng kiếm được đồng tiền 
thật là khó ... 

Nhà cửa phần nhiều là nhà tranh nhà lá, ít khi có nhà ngói 
nhà gạch ... Cách ăn mặc thì chỉ có đồ vải nâu, người nghèo 
khổ chỉ có manh áo cánh và thường thì đóng cái khố, có đi 
đâu mới mặc cái quần vải dài đến đầu gối. Người sung túc 
mới có vài cái áo nâu đen và vài cái quần nhuộm nâu hoặc 
để trắng, chứ không được mặc đồ gấm đồ vóc và di giày ... 
Nước nghèo dân khổ, lại phải lúc có nhiều tai biến, người 
ngoài vào xâm lược, triều đình ngơ ngác không biết xoay xở 
ra thế nào, lòng người ly tán, phân ra bè nọ đảng kia, giết 
hại lẫn nhau ...[15] 

Sau khi ký hòa ước Giáp Tuất (1874), đáng lê triều đình Huế 
phải cấp thời cải cách để đề phòng những âm mưu kế tiếp 
của thực dân, vua Tự Đức lại không nhìn ra được đại thể vẫn 
tin tưởng rằng có thể nhờ người Tàu sang giúp để chống 
nhau với người Pháp.[16] Năm 1876, nhà vua sai Bùi Ân 
Niệm, Lâm Hoằng, Lê Cát sang triều cống. Đến năm 1880 lại 
sai Nguyễn Thuật, Trần Khánh Tiến, Nguyễn Hoa sang tận 
Bắc Kinh dâng đồ cống và biểu văn xưng thần.[17] 


Vua Tự Đức tuy không phải là người hôn ám nhưng bản chất 
là một văn nhân, chuộng cái học cử nghiệp, mà kém về 
đường thực dụng. Để chống lại quân Pháp, nhà vua thu 
dụng quân Cờ Den của Lưu Vĩnh Phúc, phong cho Lưu làm 
Đề Đốc (nhị phẩm). 

... Quân Cờ Den đóng đồn trại trên thượng lưu sông Hồng 
Hà, thu thuế các thuyền bè qua lại, những nhiễu kẻ lữ hành, 
muốn làm gì thì làm ...[18] 

Trong khi liệt cường tiếp tục xâu xé Trung Hoa thì vua Tự 
Đức vẫn chủ trương “bế quan tỏa cảng”, sợ mở cửa thì người 
nước ngoài sẽ lũng đoạn. Năm 1873, khi Jean Dupuis gây 
hấn ở Bắc Kỳ, tiến sĩ Đặng Xuân Bảng tâu lên: 

Lấy tình thế mà nói, thì đánh là hơn, nhưng xét thời thế thì 
cũng có lúc nên hòa. Tỉnh Hải Dương, cửa Cấm Giang, tàu 
bè tiện lối giao thông như xứ Gia Định vậy. Hạ thần nghĩ 
người Pháp đã lấy Nam Kỳ thế nào rồi cũng lại xin thông 
thương xứ Bắc Kỳ. Kế sách hay không gì bằng mở hội buôn ở 
cửa Cấm, gửi thư cho các nước Thái Tây đến đây thông 
thương. Tự mình phát thư thì mình làm chủ, lợi quyền ở 
mình, hễ nước nào chực chiếm lợi riêng thì đã có nước khác 
ngăn trở. 

Vua Tự Đức đã phê lên tờ sớ: 

Một nước còn giao thiệp không xong nữa là để nhiều nước 
dén.[19] 

Khi Vũ Duy Tuân thi Đình, trả lời vé việc hòa hay chiến, ho 
Vũ chủ chiến, nhà vua đã trách: 

Kim nhật thỉnh chiến, minh nhật thỉnh chiến, chiến nhi bất 
thắng, tương trí trâm ư hà địa? (Nay xin đánh, mai xin đánh, 


đánh như không thắng thì để ta ở chỗ não?) 

Mặc dù tình thế nước ta lúc đó không quá lạc quan như sĩ 
phu lầm tưởng, vua Tự Đức vẫn chỉ thu mình trong cung 
điện, làm thơ xướng họa, lấy cái hiếu nhỏ của người con làm 
trọng mà quên cái hiếu lớn với cả xã tắc. Trong khi đó miền 
Bắc Việt Nam luôn luôn loạn lạc, giặc giã liên miên. Trần 
Trọng Kim đã viết: 

... Tuy vậy mặc lòng, không có đời nào lắm giác giã bằng đời 
ngài làm vua. Chỉ được vài ba năm đầu thì còn hơi yên trị, 
còn từ năm Tân Hợi (1851) là năm Tự Đức thứ 4 trở đi thì 
càng ngày càng nhiều giặc. Mà nhất là đất Bắc kỳ có nhiều 
giặc hơn cả, bởi vì đất Bắc kỳ là đất của nhà Lê cũ, dân tình 
cũng còn có nhiều người tưởng nhớ đến tiền triều, nên chỉ 
những người muốn làm loạn, hoặc tự nhận là dòng dõi nhà 
Lê, hoặc tìm một người nào giả nhận dòng dõi nhà Lê, rồi 
tôn lên làm minh chủ để lấy cớ mà khởi sự.[20] 

Trong vòng 15 năm từ 1851 đến 1866, Bắc kỳ có đến hàng 
chục vụ nổi loạn lớn như giặc Tam Đường (giặc khách ở Thái 
Nguyên, 1851), giặc Châu Chấu (Lê Duy Cự, Cao Bá Quát ở 
Sơn Tây, 1854), Tạ Văn Phụng (Quảng Yên, 1861), Cai Tổng 
Vàng (Bắc Ninh, 1862) ... Ngoài ra còn các nan giác khách ở 
ngoài bể luôn luôn quấy phá: 

... Cuối năm Quí Hoi (1863) là năm Tự Đức thứ 16, quân giác 
họp hơn 500 chiếc thuyền ở đảo Cát bà và ở núi Đồ Sơn, có 
ý muốn đem quân vào đánh đất Kinh kỳ, nhưng chẳng may 
phải bão, thuyền đắm mất nhiều. Quan đề đốc là Lê Quang 
Tiến và quan bộ phủ Bùi Huy Phan được tin ấy liền đem 
quân ra đánh, bị quân giặc đánh tập hậu, quan quân bỏ 


chạy. Lê Quang Tiến và ông Bùi Huy Phan phản nhảy xuống 
bể tự tận. 

Đến tháng 6 năm Giáp Tí (1864) là năm Tự Đức thứ 17, quan 
hiệp thống Trương Quốc Dụng, quan tán lý Văn Đức Khuê, 
quan tán tương Trần Huy Sách và quan chưởng vệ Hồ Thiện 
đánh nhau với giặc ở đất Quảng Yên, bị giặc giết cả. Trận ấy 
quan quân thua to, quân sĩ thiệt hại rất nhiều ...[21] 


b/ Nhu cầu cải tổ quân sự 

Về mặt quân sự, dưới triều Nguyễn binh lực và cách tổ chức 
của ta càng thêm lạc hậu, xem ra còn kém cả những thời kỳ 
trước. Một trong những nguyên do chính yếu là định chế xã 
hội và tư tưởng đã khiến cho phần lớn sĩ phu không thoát ra 
được cái hạn chế của học thuật. Với phương pháp giáo dục 
từ chương và chú trọng nhiều về văn tài, nặng phần tiểu xảo 
(làm thơ, câu đối ...) và lối suy nghĩ chật hẹp, tổ chức quân 
đội của Việt Nam rất sơ sài. Nhà vua và triều đình chỉ trọng 
hư văn, thích thơ phú, chú trọng nhiều đến văn chương bát 
cổ mà không để ý gì đến việc trị nước và cải thiện dân sinh. 
Theo Phan Khoang, từ thời Minh Mạng, binh chế nước ta 
gồm bộ binh, thủy binh, ky binh, tượng binh, pháo thủ binh. 
Theo tờ trình của Phạm Phú Thứ tháng 2 năm Tự Đức 27 
(1974) thì toàn quốc nước ta binh lính chia ra như sau: 

Các hạng lính trong nước (tổng) cộng ước (độ) hơn 119.000; 
trừ số thiếu ước (độ) 31.700 còn ước hơn 80.800; ở kinh các 
thứ lính (tổng) cộng ước (độ) 21.790 nhưng trừ lính hạ ban 
và các khoản khác, còn số đương ban là 9.540; các tỉnh thì 
tỉnh lớn có ước 4 - 5.000; tỉnh nhỏ cũng có số nghìn hoặc 


mấy trăm. Nhưng mà quân lính ấy ít tập luyện, bắn là thuật 
cần thiết mà mỗi năm chỉ tập một lần thôi, cho nên lâm sự 
thì rối lên, có khi vừa thấy quân địch đã sợ.[22] 

Binh khí thì là gươm, giáo, siêu, mã tấu, súng đại bác, súng 
điểu thương. Súng đại bác này đều nạp tiền, bắn 10 phát 
chưa trúng một, khi dời đi thì phải xe đẩy nặng nề, khi các 
thần công không đi, lại phải cúng vái và đổ sâm thuốc; súng 
điểu thương này nổ bằng đá lửa, bắn xa độ 250 thước hay 
300 thước là cùng, mỗi đội 50 người lính thì chỉ có 5 người 
cầm súng điểu thương, mỗi người chỉ bắn có 6 phát đạn mà 
thôi, hễ ai bắn quá số thì phải bồi, muốn bắn phải lấy thuốc 
súng (đựng trong một cái bao mang ở nịt lưng) bỏ vào lòng 
súng, dùng ống thông hồng ép thuốc vào cho chặt rồi bỏ 
vào viên chì (đựng trong cái bầu mang ở cổ), rồi bóp cò cho 
viên đá lửa nẩy làm cháy thuốc ngòi; vậy bắn được một phát 
súng đã tốn mất bao nhiêu thì giờ rồi, ấy là chưa nói khi bóp 
cò mãi mà đá lửa không bật lửa ra cho.[23] 

Về thủy binh, đời Tự Đức có độ 7.500 người cho toàn quốc, 
bao gồm 6, 7 chiếc tàu hơi (sau hòa ước Giáp Tuất (1874) 
được Pháp tặng thêm 5 chiếc tàu nhỏ), khoảng 50 thuyền 
lớn, nhiều chiếc bọc đồng. Tuy nhiên “thủy quân cũng như 
các viên quản suất, đều là tay ngang, không biện được sóng 
gió, không biết thuật đi bể”.[24] 

Trong lá thư dê ngày 18-5-1842, viên cố dao Jean Miche đã 
kể như sau về việc huấn luyện của lính triều đình ta: 

... Tü khi chúng tôi ở đấy, chúng tôi chưa từng thấy một tên 
lính tập dùng võ khí. Có kẻ đã đi tòng quân từ 20 năm mà 
chưa từng thấy rút gươm ra khỏi vỏ, trừ khi có những vụ xử 


trảm. Đây là cách duy nhất để tập luyện: buổi chiều trước 
khi mặt trời lặn, người ta đặt ở giữa sân trong mỗi trại lính 
một hình nộm bằng rơm che thân bằng một manh chiếu 
rách cố làm cho giống mặt người rồi những tên lính tiến lên 
tay cầm một chiếc roi mây, chăm chỉ nghe chỉ thị của một 
ông râu già nhất trong trại và quất vào con ma ấy cho đến 
khi nó bị rách bươm. Những lính nào quất phát sau trúng 
phát trước và tạo nên một đường rãnh sâu là anh hùng, 
chúng đã biết cách tra tấn ...[25] 

Nhìn lại những hoạt động và các trận đánh trong thời Tự Đức 
bất cứ sử gia nào cũng phải công nhận quân đội của triều 
đình quá kém cỏi, không thể nào đảm đương được việc trị an 
nói chi đến việc chống xâm lăng và giữ gìn hải phận. Francis 
Garnier với một đội quân trên dưới 200 người đã lấy được 
bốn tỉnh trung châu Bắc Kỳ chỉ trong 20 ngày và chỉ một 
người Pháp và bảy tên lính lấy được thành Ninh Bình. Những 
thắng lợi của Nam triều đều nhờ vào sức của bọn giặc khách 
Cờ Den. 


c/ Những đề nghị cải cách 

Dưới thời Tự Đức, nhiều sĩ phu ý thức được nhu cầu canh tân 
đất nước để tránh cái họa bị xâm lăng và giải quyết những 
vấn đề dân sinh. Những người có cái nhìn sớm sủa nhất là 
những người có cơ hội được ra nước ngoài. Hơn 20 năm sau 
khi người Trung Hoa phải ký hòa ước Nam Kinh, Phan Thanh 
Giản cùng sứ bộ qua đàm phán với Pháp (1863), khi trở về 
ông đã tâu lên vua Tự Đức những điều mắt thấy tai nghe 
đồng thời xin canh tân cho kịp với người nhưng đình thần 


cho là “tâng bốc người ngoại quốc và làm giảm uy thế 
mình”.[26] Ông đã phải chua xót viết mấy câu: 

Từ ngày di sứ tới Tây kinh, 

Thấy việc Âu châu phải giật mình. 

Kêu tỉnh đồng bang mau kíp bước, 

Hết lời năn nỉ, chẳng ai tin! 

Năm 1865, Phạm Phú Thứ cũng dâng sớ xin lập trường hàng 
hải, cử người đi học chữ ngoại quốc và phiên dịch sách vở, 
chú trọng đến công nghệ, kỹ nghệ... 

Năm 1866, Nguyễn Điều, Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Trường 
Tộ trình lên nhiều bản điều trần xin chuộng cái học thực 
dụng, chỉnh đốn võ bị, canh nông, kỹ nghệ và giao thiệp với 
nước ngoài. 

Năm 1868, Trần Đình Túc cùng Nguyễn Huy Tế xin cho mở 
cửa biển Trà Lý để buôn bán. Ngoài ra còn có Đinh Văn Điền 
cũng mật tâu xin khai khẩn dinh điền, buôn bán, huấn luyện 
binh sĩ và cải tổ binh bị. 

Ngoài ra còn vô số các sĩ phu ưu thời mẫn thế từ Nam chí 
Bắc lo lắng cho vận mệnh nước nhà nên tìm đủ mọi cách 
thuyết phục nhà vua và đình thần thay đổi chính sách. 

d/ Bang giao My-Viêt 

Bùi Viện được các sử gia nhắc tới như người Việt Nam đầu 
tiên đặt chân lên đất Mỹ và tiếc thay nước ta đã mất một cơ 
hội ngoại giao có thể đã đưa đến một thay đổi lớn đến vận 
mệnh thời đó. 

Từ khi được độc lập năm 1783, Hoa Kỳ đã tìm cách mở rộng 
bang giao và buôn bán với nhiều nước trên thế giới kể cả 
Việt Nam. Năm 1803, thuyền trưởng John Briggs là người Mỹ 


đầu tiên đặt chân lên đất nước ta. Ngày 7 tháng 6 năm 
1819, một sĩ quan hải quân khác là John White cũng đến 
Vũng Tàu. White đã xuất bản một cuốn sách nhan đề Lịch Sử 
Chuyến Du Hành tới biển Trung Quốc (History of a Voyage to 
the China sea, Boston: 1823) đề cập đến thất bại trong việc 
thương thảo mua đường (sugar) khi đến Việt Nam và đành 
đi ra tay không. 

Năm 1832, dưới thời Minh Mạng, một phái đoàn của chính 
phủ Hoa Kỳ do thuyền trưởng Edmund Roberts mang theo 
một lá thư (của Ngoại Trưởng Livingston, viết thay mặt tổng 
thống Andrew Jackson) để xin yết kiến nhà vua ngõ hầu 
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phái đoàn Mỹ 
được tiếp đón khá trọng thể, kể cả đãi tiệc - mặc dù họ than 
phiền là đồ ăn của mình không ngon - nhưng lại không được 
gặp mặt vua Minh Mạng. Sử chép là sở dĩ vua Minh Mạng từ 
chối vì quốc thư không chính thức và không đủ lễ nghi (lá 
thư chỉ gửi cho Đại Hảo Hữu - Great and Good Friend -- mà 
không đề Dai Nam Hoàng Dê bệ hạ). 

Đến năm 1845, thuyền trưởng Percival, chỉ huy con tàu USS 
Constitution đã cập bến Đà Nẵng để đòi triều đình Huế thả 
một giáo sĩ người Pháp. Không thành công, Percival bắn đại 
bác vào hải cảng rồi bỏ đi. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng như 
những nước châu Âu khác đều thấy hải cảng Tourane (Đà 
Nẵng) của ta rất tốt và Đô đốc Perry sau khi hoàn tất 
chuyến du hành đến Nhật Bản đã yêu cầu Tổng Thống Polk 
chiếm lấy một hải cảng ở châu Á và đề nghị Đà Nẵng. Tổng 
Thống Mỹ bác bỏ đề nghị này vì “việc chiếm đóng lãnh thổ 


một quốc gia khác ở châu Á không phù hợp với hệ thống 
chính trị” của Mỹ.[27] 


Nguyễn Duy Chính 
BÙI VIỆN (1839-1878) & CUỘC CẢI CÁCH HẢI QUÂN 
A- TIỂU SỬ BÙI VIỆN 


Bùi Viện chánh quán làng Trình Phố, tỉnh Thái Bình, sinh năm 
1839, mất năm 1878 lúc mới 39 tuổi. Theo Gia Phả họ Bùi, 
ông là con trưởng ông Bùi Ngọc (tức Việp), đỗ Tú Tài năm 
Giáp Tí (1864), đỗ Cử Nhân năm Mậu Thìn (1868) [28] 
nhưng không đỗ Tiến Sĩ. Nhiều sách nói rằng khi vào Huế thi 
Hội, ông đã tập văn và học ông Vũ Duy Thanh (1806-1861) 
(tức ông Bảng Kim Bóng) nhung có lé chi tiết này không 
chính xác vì Vũ Duy Thanh đã mất từ bảy năm trước khi Bùi 
Viện vào đến kinh đô[29]. Tuy nhiên chúng ta không thể 
không nhìn thấy sự tương đồng giữa họ Vũ và họ Bùi vì cả 
hai người đều là những nhà nho chuộng thực dụng và nhìn 
thấy một điểm căn bản là phải đặt lại vai trò của hải quân 
trong công tác cải cách và canh tân. 

Trong bài sớ viết dang dở trước khi từ trần, Vũ Duy Thanh đã 
tâu: 

Hình thế nước ta chỉ có chiều dài, không có chiều rộng. Trừ 
hai xứ Nam, Bắc kỳ rộng hơn một chút, còn quãng giữa từ 
Thanh Hóa trở vào, từ Bình Thuận trở ra, mặt trông ra biển, 
lưng tựa vào núi rừng, mỗi tỉnh ở một đoạn. Nếu thốt nhiên 
tỉnh nào gặp biến, bị cắt đường giao thông, việc tiếp tế quân 
lương tức thì bị ngăn trở. Vả suốt từ Bắc đến Nam chạy dài 
theo mé biển, phỏng như có nước ngoài dòm nom, thì bất cứ 
chỗ nào họ cũng có thể lọt vào được. Như vậy, việc phòng 


giữ mặt biển rất quan trọng. Điều cần là phải kíp luyện tập 
thủy quân, hậu đãi binh lính và giao quyền hành cho các 
quan võ để họ có uy tín mà điều khiển ...[30] 

Sau hai khoa Hội thí không đỗ năm 1868, 1869, Bùi Viện ở 
lại kinh đô và có cơ hội quen biết với một số nhà nho thức 
thời như Nguyễn Tư Giản (Hồng Lô Tự Khanh vừa đi sứ sang 
Tàu về), Nguyễn Trường Tộ, Đặng Đức Thuận ... là nhóm sĩ 
phu có chiều hướng cải cách được gọi là Tân Đảng.[31] 
Tháng 4 năm 1871, ông theo Lê Tuấn ra bắc đánh dẹp giặc 
khách Cờ Den, Cờ Vàng là dư đảng của Thái Bình Thiên Quốc 
và lập được nhiều chiến công. Sau đó ông lại xuống Nam 
Định giúp cho Doãn Uẩn trong công tác xây dựng cửa bể 
Ninh Hải (tức Hải Phòng ngày nay). 

Tháng 4 năm Quí Dậu[32] (1873), vua Tự Đức được các 
quan hộ giá ra chơi cửa Thuận An. Trong khi vua đang ngự 
lãm thì có 9 chiếc tàu buồm vận tải của nha kinh lược Bắc 
Kỳ chở tiền tài và quân lính vào Huế. Đột nhiên từ ngoài khơi 
hai chiếc tàu ô tiến đến chĩa súng bắn sang, ta thua chạy, 
hai chiếc tàu bị giặc cướp mất. Các võ quan ta bắn thần 
công ra nhưng không trúng được phát nào, bọn giặc bắn 
giết chán chê rồi lại giong thuyền chạy mất. Bùi Viện đã làm 
một bài thơ kể rõ việc này, đồng thời chế nhạo sự hèn yếu 
của thủy binh nước ta. 

Biến cố đó ít nhiều khiến cho vua ta nhận chân được sự hủ 
bại của triều đình và có lẽ vì thế đã chuẩn y đề nghị của Bùi 
Viện xin được xuất dương xem xét tình hình và tìm cách cầu 
viện. Một điểm đáng đặt thành vấn đề là Phan Trần Chúc 
(sau này được tác giả Bảo Vân nhắc lại) đã miêu tả là Bùi 


Viện “đã phải tự lái lấy một chiếc thuyền nan hết sức mỏng 
mảnh, trên những ngọn sóng tầy đình, chở ông ra ngoài bể 
rộng”[33]. Bỏ qua những đoạn thêm mắm thêm muối của 
nhà văn họ Phan nhu 

“từ biệt các liêu hữu, Bùi Viện cho giương buồm về phía Bắc, 
vào một buổi sáng quang đãng mà mặt trời mới mọc trồi lên 
mặt nước gợn sóng, không khác một cái đĩa ngọc lớn để 
nghiêng trên tấm thảm hồng” (tr. 45) 

hay 

“Sau mươi ngày lênh đênh trên mặt bể, mười ngày đêm vật 
lộn với gió bão phải đè lên những ngọn sóng to tãy đình kế 
tiếp nhau, nhô lên rồi lại đổ xuống như cố ý hành hạ chiếc 
thuyền mỏng mảnh mà tay ông chèo lái, Bùi Viện trông xa 
đã thấy đất liền, khoảng đất rọi một tia sáng vui mừng trong 
khối óc đầy hi vọng của ông” (tr. 47) 

chúng ta khó có thể tin tưởng một sứ bộ được cử ra ngoại 
quốc được đích thân nhà vua tiễn đi lại sơ sài đến thế. 
Những năm tháng Bùi Viện đi sứ cũng không rõ rệt. Nếu 
đúng như Phan Trần Chúc viết, thời gian ông ở Mỹ kể cả 
hành trinh và chờ đợi cũng phải hon 1 năm, thêm di lại từ 
Việt Nam tới Hương Cảng, Nhật Bản, vừa đi vừa về cũng 
phải cả năm nữa, có thể tin rằng ít nhất khi trở về Huế phải 
vào năm 1875. Việc ông sang gặp Tổng Thống Grant nhưng 
không thành công vì không có quốc thư cũng hơi vô lý nếu 
thực sự vua Tự Đức đã cử ông đi sứ thì ắt phải giao cho ông 
một giấy tờ gì để làm bằng, đồng thời mang theo những 
phẩm vật trao đổi và thường thường bao giờ cũng có Chánh 
Sứ, Phó Sứ và tùy tòng chứ không thể chỉ chơ vơ một người. 


Một số tác giả lại chép rằng Bùi Viện chỉ được cử đi Hương 
Cảng để liên lạc với người Anh vì triều đình biết rằng Anh và 
Pháp hai bên có nhiều xung đột trong quá khứ. Việc ông ra 
nước ngoài có lẽ chỉ được coi nhu một công tác liên lạc và 
thăm dò, hoặc có khi ông được nghe người khác kể lại cảnh 
trí nước người mà tò mò nổi máu phiêu lưu nên tự ý ra đi 
không chừng. 

Tuy nhiên khi tới Trung Hoa, ông đã nhận ra được rằng người 
Anh cũng thực dân không kém, nếu không nói rằng còn hơn 
người Pháp nên rất thất vọng. Trong thời gian lưu lại đây, 
ông đã kết giao được với viên lãnh sự Mỹ (?)[34] và có ý 
sang Hoa Kỳ cầu viện. Ông lập tức quay trở về trình lên vua 
Tự Đức nhưng nhà vua không mấy sốt sắng với đề nghị này 
nên ông đã mạo quốc thư và tự chế mũ áo hàng tam phẩm 
rồi qua Hương Cảng nhờ người bạn Mỹ đưa về gặp Tổng 
Thống Grant.[35] Tổng Thống Grant bằng lòng giúp nhưng 
Bùi Viện khi đó lại sợ tội đã tự quyền và mạo quốc thư nên 
xin được về tâu lại. Đến khi vua Tự Đức bằng lòng cử ông 
làm chánh sứ thì chính tình nước Mỹ đã thay đổi.[36] 

Câu chuyện này xem ra có lý hơn và cũng phù hợp với thời 
gian ba năm (từ 1873 đến 1876), trước khi ông được chỉ 
định để tổ chức hải quân. Như vậy có thể ông chỉ qua Mỹ 
một lần nhưng đi Hương Cảng đến ba lần. Chúng ta có thể 
đưa ra một vài nghi vấn: 

- Ông không có phái đoàn chính thức như một phái bộ quốc 
gia, 

- Ông không đủ tu cách để đại diện triều đình (tuy đỗ Cử 
Nhân, Bùi Viện chưa giữ một chức vụ gì và khi muốn liên lạc 


với người Mỹ, ông phải giả mao quốc thư và mũ áo tam 
phẩm - một vị trí không mấy gì làm cao). Cũng có thể vì 
thấy ông xuềnh xoàng quá nên chính phủ Mỹ đã từ chối 
khéo bằng cách yêu cầu ông trở về trình bày với triều đình 
để đưa một phái đoàn qua chính thức. 

Tuy nhiên chuyện đó không quan trọng ngoài việc ông là 
người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ ở thế kỷ 19. 


Nguyễn Duy Chính 
BÙI VIỆN (1839-1878) & CUỘC CẢI CÁCH HẢI QUÂN 


B- VAI TRÒ CỦA HẢI QUÂN TRONG VIỆC BẢO VỆ ĐẤT 
NƯỚC 


1/ Nạn hải khấu 

Từ thé kỷ 16, dưới triều Minh, nước Tàu bi nạn cướp biển 
quấy phá. Những hải tặc đó thường là người Nhật nên được 
đặt tên là oải khấu (wokou, giặc lùn). Hải tặc không phải chỉ 
hoạt động dọc theo bờ biển Trung Hoa mà kéo dài từ Triều 
Tiên xuống đến tận Mã Lai. Thành thử, cả một vùng duyên 
hải rộng lớn coi như không thuộc quyền kiểm soát của quan 
quân. Các toán giặc đó cũng hoành hành dọc theo duyên 
hải nước ta và được gọi là giặc tàu ô vì thuyền của chúng 
sơn đen. Gernet Jacques đã nhận định như sau: 

Vào thế kỷ 16, hải tặc bành trướng đến một mức độ chưa 
từng có và nguyên nhân có thể tìm ra được là nó có liên 
quan trực tiếp đến việc phát triển thương mại trên mặt biển 
ở Đông Á, từ Nhật Bản kéo đến Indonesia. Các vua nhà Minh 
đối phó bằng chính sách ngăn cấm nhưng thiếu liên tục và 
chặt chẽ chỉ vì quan điểm chiến lược và kinh tế mỗi lúc một 
khác.[37] 

Từ thời vua Thế Tông nhà Minh, cướp bể càng hoành hành, 
lấy các đảo ngoài khơi làm căn cứ, đói thì vào cướp bóc, bảy 
tỉnh duyên hải không nơi nào yên.[38] Đến khi Hồ Tôn Hiến, 
Tổng Đốc Chiết Giang ra lệnh cấm dân chúng liên lạc, tiếp 
ứng cho ho, nạn giặc bể mới suy dần.[39] Thời đó, người 


Trung Hoa không nhúng không muôn giao thiêp vói bên 
ngoài mà họ còn cấm không cho học ngoại ngữ cũng như 
dạy tiếng Tàu cho người nước ngoài. Trong khi người châu Âu 
phát triển hàng hải và tìm đường chinh phục thuộc địa thì 
Trung Hoa lại tài giảm hải quân vì từ khi đào xong Vận Hà 
(Grand Canal) năm 1411 họ không còn cần đến việc chuyên 
chở hàng hóa bằng đường biển. 

Sang đời Thanh, nước Tàu vẫn tiếp tục chính sách bỏ trống 
duyên hải nhằm mục tiêu cô lập bọn giặc biển. Thời kỳ đó, 
Việt Nam ta đang thời kỳ Nam Bắc phân tranh, có những lực 
lượng hải quân tương đối mạnh nên hải khấu không dám 
cướp phá nhiều mà lại tập trung vào miền Nam Trung Hoa 
rồi lan dán lén tận miền Bắc. Chúng chuyển hướng xuống 
lập căn cứ ở Đài Loan, Philippines và những đảo ngoài khơi 
Thái Bình Dương. Nước ta thời đó cũng có nhiều tướng tài 
như Hoàng Ngũ Phúc, Hoàng Đình Bảo, Nguyễn Hữu Chỉnh 
... khiến bọn giặc bể phải kiêng dè. 

Đời Tây Sơn, thủy quân nước ta rất mạnh nên hải khấu 
không dám quấy nhiễu. Hơn thế nữa, khi chúng bị quân 
Thanh đánh đuổi còn sang thần phục nước ta, được vua 
Quan Trung phong quan chức và cấp dưỡng để quay trở lại 
quấy phá miền Nam nước Tàu.[40] 

Vào thời trung cổ, những loại thuyền bè của hải khấu đều 
nhẹ và nhanh, sử dụng cả chèo chống lẫn buồm. Bọn chúng 
lại liều lĩnh và tàn ác, chính vì thế quan quân triều đình 
không sao tiễu trừ được. 

2/ Tuần Dương Quân 

Không phải đến thế kỷ 19 người Việt Nam mới nhìn thấy sự 


quan trọng của mặt biển. Ngay từ thời Tây Sơn, cuối thế kỷ 
18 Nguyễn Huệ đã chủ trương phát triển một lực lượng hải 
quân và hải quân thời Tây Sơn đã đạt được nhiều chiến công 
hiển hách, tiêu diệt nhiều chiến thuyền của châu Âu. 

Quan điểm của Bùi Viện cũng tương tự và sự nghiệp của ông 
được nhắc đến nhiều là thay vì chỉ dâng sớ yêu cầu triều 
đình cải cách, chính tiên sinh đã đứng ra chịu trách nhiệm 
để cải tổ hải quân, đồng thời thành lập một hạm đội có khả 
năng lưu động tác chiến để chứng minh những gì ông đề 
nghị. 

a/ Vai trò của Tuần Dương Quân 

Một trong những vai trò chính yếu của Tuần Dương Quân là 
để bảo vệ mặt biển. Nước ta có đến hơn 2000 cây số mặt 
biển nên việc giữ yên hải phận là một công tác quan trọng 
không phải chỉ trong việc quốc phòng mà cả về giao thông 
và thương mai. 

Dưới triều Nguyễn kinh đô nước ta đặt tại Huế để cân bằng 
hai đầu Gia Định - Thăng Long. Tuy nhiên về mặt kinh tế, 
Huế nhỏ hẹp và cán cỗi không thuận tiện cho việc di lại, 
chính vì thế Hà Nội và Saigon vẫn có nhiều ưu điểm hơn về 
mặt ngoại thương. 

Khi đề ra dự án xây dựng một đội ngũ hải quân, Bùi Viện đã 
nhấn mạnh đến vai trò thu lợi của nó, cái mà ngày nay trong 
quản trị người ta gọi là ROI (return-on-investment), nghĩa là 
cái được so sánh với cái mất. Ông đã sớm hiểu được tình 
hình túng quẫn của triều đình sau những chiến phí và bồi 
thường cho những nước thắng trận theo hòa ước năm Nhâm 
Tuất (1862) và Giáp Tuất (1874), lại chinh chiến giặc giã liên 


miên nên kho đụn đều trống rỗng. 

Việc xây dựng một hạm đội, dù là tuần tiễu hay phòng ngự 
đều đòi hỏi một kinh phí rất cao, triều đình Huế vì thế rất 
tiện tàn trong những chi phí binh bị. Do đó, Bùi Viện gần nhu 
phải tự xoay sở lấy để thực hiện nguyện vọng của mình. 
Tuần Dương Quân vì thế được xây dựng theo những tiêu 
chuẩn sau đây: 

- Tự túc tự cường: Tuần Dương Quân đóng vai trò bảo vệ các 
thuyền buôn đi từ Bắc vào Nam. Vì địa thế nước ta dài và 
hẹp, đường sá chưa được mở mang nên đi từ Bắc vào Nam 
chủ yếu vẫn là đường bể. Tuy nhiên giặc cướp rất nhiều mà 
triều đình thì bất lực khiến cho dân chúng không thể qua lại 
và vì thế kinh tế không thể nào phát triển được. 

Biết rằng nếu trông chờ vào triều đình cung cấp phương tiện 
thì sẽ không bao giờ thành, Bùi Viện đã mở rộng tầm hoạt 
động quốc phòng, biến Tuần Dương Quân từ một lực lượng 
bảo vệ duyên hải thành một lực lượng hải quân đóng vai 
bảo tiêu và tuần hành bằng cách: 

* Sử dụng ngay đội Tuần Dương Quân mà triều đình thành 
lập để đi tiễu trừ giặc bể 

* Cải tiến Tuần Dương Quân thành một đội vận tải lương tiền 
cho triều đình 

* Dùng Tuần Dương Quân để hộ vệ các nhà buôn thu lợi 
dùng vào việc trang bi[41] 

Với chương trình đó, đội Tuần Dương Quân đã có thể sử 
dụng ba nguồn tài nguyên: chi phí của hải quân, tiền đóng 
góp “mãi lộ” của nhà buôn và tiền công vận tải lương tiền 
cho triều đình. Một tính toán sơ khởi chúng ta đã thấy Bùi 


Viện không những có đầu óc tổ chức mà lại biết kinh doanh, 
tối ưu hóa (optimization) hoạt động của mình đồng thời tối 
đa hóa (maximization) các nguồn lợi tức. 

Chương trình thực hiện tuân dương đội do đó có một kinh 
phí tương đối dồi dào theo chiều hướng lũy tiến, càng hiệu 
quả thì các nhà buôn càng tin tưởng, càng tin tưởng thì số 
đóng góp càng nhiều và do đó việc canh tân càng nhanh 
chóng. Ngoài ra triều đình Huế cũng không còn phải lo nhiều 
mặt mà mặt nào cũng nửa vời, có thể tập trung khuyến 
khích việc thương mại và bang giao với nước ngoài, đồng 
thời giảm thiểu được công tác bố phòng dọc theo duyên hải, 
biến những pháo đài quân sự thành những cửa biển cho tàu 
cập bến. Xem lại lịch sử nước ta, triều đình rất quan tâm về 
việc bố phòng nhưng không có tiền để thực hiện những kế 
hoạch lớn, lại thiếu ý niệm xây dựng vốn đầu tiên ngoài việc 
gia tăng thuế má là điều mà vua Tự Đức không muốn làm. 
Cái quan niệm cần kiệm giản phác của nhà nho không thể 
áp dụng vào việc canh tân. 

- Cải tiến hiệu năng: 

a/ Cải tiến kỹ thuật để gia tăng sự lưu động (mobility) của 
hải quân: Ngay từ đầu Bùi công đã nhìn thấy ưu điểm của 
thuyền bè hải tặc. Như chúng ta đã biết, hải khấu dọc theo 
bờ bể Trung Hoa và Việt Nam thời đó không phải chỉ là 
những đám giặc lẻ tẻ mà là những tổ chức khá qui mô. Đám 
hải khấu đó vốn dĩ là tàn quân của Thiên Địa Hội, Bạch Liên 
Giáo ... là những tổ chức mưu đồ phản Thanh phuc Minh 
nhưng không thành công nay trở thành cướp biển, có căn cứ 
và mạng lưới liên lạc khắp vùng đông và đông nam châu Á. 


Ngoài tổ chức chặt chẽ, ho cũng có trình độ và đã mua được 
nhiều tàu bè, súng ống của châu Âu và không ngại đụng độ 
với các chiến thuyền ngoại quốc. Trong tờ biểu tâu lên vua 
Tự Đức, Bùi Viện viết: 

... Việc trị an ở ngoài bể, gần đây nước ta tin cậy vào công 
cuộc hải phòng của một nước ngoài. Nhưng chống chọi với 
hàng muôn ngàn chiếc thuyền của giặc tâu ô, chúng ta chỉ 
có vài chiếc tàu thủy, vừa chậm chạp vừa nặng nề. Giữ được 
chỗ nọ thì hỏng chỗ kia, vài con voi địch với một đàn hổ, thế 
dù mạnh đến đâu cũng không thể che chở cho xiết được. Và 
những tàu thủy lòng sâu bảy, tám thước mà thuyền giặc thì 
lòng chỉ ba, bốn thước là cùng. Nếu gặp tầu thủy đi tuần thì 
giặc đã có một cách đối phó rất giản dị và có hiệu lực vô 
cùng là chúng tránh thuyền vào những chỗ bé nóng, tâu 
không sao đến được mà bắn cũng không tới ... 

Do đó việc đầu tiên Bùi Viện nghĩ tới là phải thành lập được 
một đội tuần phòng hải dương bằng hoặc hơn quân giặc bể. 

b/ Cải tiến tiếp liệu (logistics) để ứng phó kịp thời 

Trước kia dọc theo bờ bể nước ta có thiết lập những đội quan 
phòng, với nhiêm vụ chính yếu là “tiễu giặc ngoài bể”. Thức 
tế những đội quan phòng này chỉ làm nhiệm vụ báo động 
theo kiểu mỗi khi dân làng gặp cướp hay thú dữ thì đem nồi 
đồng mâm thau ra gõ để thông tin đồng thời dọa nạt kẻ 
địch. Phương pháp đó đã kém hữu hiệu lại thụ động, chỉ khi 
nào bọn cướp đã bỏ đi lúc đó mới chạy ra tiếp ứng. Bùi Viện 
nhận xét rất đúng: 

... Thực ra từ khi đặt ra đến giờ, những đội quan phòng ở các 
đồn duyên hà không có ích gì cho nhà nước cả. Vì chức trách 


của ho là phải phòng ngừa giặc bể, mà giặc bể thì chi hoành 
hành ở ngoài khơi. Dù họ có biết đích là ngoài bể có giặc 
nữa cũng chỉ đến dương mắt mà nhìn, chứ không có cách gì 
xoay trở ...[42] 

Do đó ông quan niệm đánh giặc phải đánh ngay từ ngoài bể, 
biến những đội Tuân Dương (theo nghĩa đi tuần) thành thủy 
quân chiến đấu, giảm thiểu trách nhiệm cho các đội quan 
phòng bằng cách giải ngũ những thành phần yếu đuối, già 
nua và chỉ giao cho họ nhiệm vụ tổ chức những hải cảng và 
“hỏi giấy thông hành những người ngoại quốc hoặc bản xứ 
qua lại các thương cáng"[43] 

Ông đề nghị lập một thủy đội hỗn hợp bao gồm dân chài 
(700/1000) và hải tặc chiêu hồi (300/1000) có địa bàn hoạt 
động toàn quốc nghĩa là thống nhất chỉ huy, địa phương tiếp 
ứng, có thể tập turng lực lượng để hành quân những trận lớn 
đối phó với giặc mà không để bị rơi vào thế thụ động như 
trước. 

Ông cũng đề nghị chia thành hai loại căn cứ tiếp liệu : 

§ Các đồn lớn ở hải cảng là căn cứ của đội tuần dương, 

§ Các đồn nhỏ ở những nơi hiểm yếu là nơi liên lạc và hỗ trợ. 
c/ Cải tiến khả năng binh sĩ để chiến đấu hiệu quả 

Một trong những quan điểm sáng suốt mà có lê sau những 
lần ra nước ngoài ông đã học hỏi được của các nước phương 
Tây là phải tuyển chon và tổ chức binh sĩ cho tinh nhué. 
Trước đây quan ta vẫn chỉ cốt tuyển lính cho đủ số, bổ đồng 
cho mỗi làng nên người được chọn thường là dân quê nghèo 
khổ bị bắt đi chẳng khác gì đi đày, khả năng đã kém cỏi mà 
tinh thân lai càng suy sụp. Bùi Viện dê nghi chỉ tuyển lính 


trong các làng dân chài là những người có kinh nghiệm và 
quen với sóng gió, cộng thêm với chính bọn giặc bể được 
chiêu dụ về cộng tác với triều đình, trọng về phẩm chứ 
không trọng về lượng, lại cho họ lương bổng đầy đủ[44] 

b/ Tổ chức 

Bùi Viện được giao cho chức Tuần Tải Nha Chánh Quản Đốc 
kiêm Tham Biện Thương Chính[45], ông lập tức cùng với Phó 
Quản Đốc Đặng Văn Ứng (võ cử xuất thân) tuyển mộ binh 
lính và chia thành hai loại: 

- Thủy Dũng: là binh lính người Việt tuyển mộ từ các dân 
chài dọc theo duyên hải có những điều kiện “trí dũng, đức 
hạnh, bơi lội giỏi, thuộc đường bể, biết trước những lúc có 
thể xẩy ra mưa gió, thông các phép tính” (điều 1 chiêu mộ) 

- Thanh Đoàn: là những người Tàu, kể cả giặc bể được chiêu 
mộ làm lính trong Tuần Dương Quân, do chính người Tàu chỉ 
huy. 

Việc thành lập Tuân Dương Quân được Bùi công soạn thành 
điều lệ, bao gồm lời nói đầu và 20 điều khoản chia ra như 
sau: 

a/ Thể lệ tổng quát (điều 1, điều 2) 

b/ Lương bổng và cấp bậc (điều 3) 

c/ Tưởng thưởng cho người chiêu mộ (điều 4) 

d/ Phụ cấp, binh phục (điều 5) 

e/ Trợ cấp gia đình (điều 6) 

f/ Chế tài đối với lính đào ngũ (điều 7) 

g/ Kỷ luật binh trại (điều 8) 

h/ Kỷ luật khi giao tranh (điều 9) 

i/ Kỷ luật đối với dân chúng (điều 10) 


j/ Tưởng thưởng khi giao tranh (điều 11) 

k/ Trợ cấp tử tuất (điều 12, 13) 

l/ Các hình phạt: 

- vi phạm khi tại ngũ (điều 14) 

- hà lạm của công (điều 15) 

- thi hành công tác (điều 16) 

m/ Các ngạch thư lại: 

- tuyển mộ (điều 17), 

- lương hướng (điều 18) 

- kỷ luật (điều 19) 

n/ Các ngạch tạp vụ khác (điều 20) 

c/ Tuyển mộ 

Vì chú trọng đến khả năng binh lính, Bùi Viện đã đưa ra 
những tiêu chuẩn tuyển mộ rõ rệt và tưởng thưởng những ai 
tìm được người. Người nào mộ được: 

- 5 đến 10 thủy binh: thì được phong đội trưởng 
- 10 thủy binh: -- tòng cửu phẩm 

- 20 thủy binh: -- chánh cửu phẩm 

- 30 thủy binh: -- tòng bát phẩm 

- 40 thủy binh: -- chánh bát phẩm 

- 50 thủy binh: -- tòng thất phẩm 

- 60 thủy binh: -- chánh thất phẩm 

- 70 thủy binh: -- tòng lục phẩm 

- 80 thủy binh: -- chánh lục phẩm 

- 90 thủy binh: -- tòng ngũ phẩm 

- 100 thủy binh: -- chánh ngũ phẩm 

- 200 thủy binh: -- tòng tứ phẩm 

- 300 thủy binh: -- chánh tứ phẩm [46] 


Ông cũng đưa ra những tiêu chuẩn nhất định để tuyển mộ, 
mặc dù còn đại cương nhưng đã có những nguyên tắc rõ rệt 
để chia ra thượng hạng, trung hạng và hạ hạng (điều 2). 
Điều chính yếu đây là những người tình nguyện chứ không 
phải bị cưỡng bách và chính vì thế không phải bất cứ ai 
cũng có thể gia nhập Tuần Dương Quân mà phải hội đủ một 
số điều kiện nhất định. Ngoài ra những người đó còn phải có 
lý lịch tốt, được thân thuộc và lý dịch bảo đảm (điều 1). 

d/ Kỷ luật 

Có thể nói kỷ luật mà Bùi Viện đưa ra là kỷ luật thép áp 
dụng trong thời chiến. Điều đó cũng không lấy làm lạ vì kỷ 
luật là sức mạnh của đoàn quân, chưa nói những kẻ ông 
chiêu mộ đều là thành phần rất táo tợn, vừa phải lấy lợi mà 
dụ, vừa phải lấy uy mà trừng trị. Ông đưa ra những trách 
nhiệm liên đới giữa binh sĩ và người chiêu mộ, vừa chịu tội, 
vừa phải bồi thường công qui. Ông lại áp dụng những hình 
phạt khắt khe chúng ta thường thấy trong sử sách những 
giai đoạn cần phải củng cố lại uy quyền của người làm 
tướng, chẳng hạn như “Nếu binh sĩ nào gặp trời mưa mà lấy 
nón của dân để đội thì lập tức bị chém đầu để thị chúng” 
(điều 10). 

Một điều chúng ta cũng nhận ra là Bùi Viện không trị binh 
theo lối nhân nghĩa của nhà nho mà theo kiểu giang hồ 
nghĩa sĩ - nghĩa là ông áp dụng chính những qui luật có sẵn 
của bọn hải khấu. Hải khấu ở biển đông thường là hội viên 
của một số bang hội, giáo phái, có những nghĩa khí riêng 
của tổ chức nhưng đồng thời cũng rất tàn nhẫn với kẻ phản 
bội hay không hết lòng. Có lẽ Bùi Viện đã nghiên cứu khá 


sâu rộng về những tổ chức này và nắm vững được những qui 
luật của họ nên đã đưa ra những biện pháp tưởng thưởng và 
trừng phạt khác thường. 

Kêu gọi tính anh hùng hảo hán, lòng trọng lợi, cùng kỷ luật 
nghiêm minh đã khiến đám giặc bể có cảm tưởng ông là 
một thủ lãnh kiệt hiệt gần gũi với họ hơn là một văn quan 
thư sinh. Hết lòng với anh em, chia vui xẻ buôn, dung trận 
xông ra trước, ông đã áp dụng đúng mức đạo làm tướng mà 
cổ nhân thường đề cao. Cũng nên thêm rằng, trước đây các 
quốc gia Đông Á chưa có trường huấn luyện tướng soái mà 
chỉ bổ nhiệm theo nhận xét riêng của vua quan, vốn thường 
là văn nhân chuyển sang võ nghiệp rồi tự mình tìm hiểu và 
học hỏi kinh nghiệm. 

Trước đây, việc một văn quan bi chỉ định cám quân thường 
là một cách trừng phạt chứ không phải là thăng thưởng nên 
ai nấy đều lo sợ và bối rối. Trái lại Bùi Viện trông chờ một dịp 
để thi thố tài năng và điều đó cũng là một chí hướng khác 
thường so với những nhà nho khác. 

e/ Lương bổng 

Xét về lương bổng, có thể nói Bùi Viện đã đưa ra một qui chế 
rất hậu hĩ để chiêu dụ nhân tài. Quả thực vậy, đời Minh 
Mạng, nhà vua cua cũng đã đặt ra tiền “dưỡng liêm” để 
ngăn ngừa tham quan ô lại. Khi tổ chức Tuần Dương Quân, 
Bùi Viện đã ấn định không những lương bổng cho người lính 
mà còn nghĩ đến trợ cấp gia đình và nhất là cả tiền tử tuất 
rất hậu cho thân nhân người quá cố nếu chết trong khi giao 
tranh. Điều đó chứng tỏ ông quan tâm đến những nỗi lo của 
binh sĩ dưới quyền và hiểu rằng muốn họ yên tâm và hết 


lông trong công tác, phái cho ho dugc thoái mái không phái 
lo đến cơm áo cho vợ con ở nhà. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đặt câu hỏi là những con số 
mà ông Phan Trần Chúc ghi ra có thực sự chính xác hay 
không? Đối chiếu lương bổng một vài cấp bậc dưới triều 
Minh Mang[47] và của Tuân Dương Quân do Bùi Viện đưa 
ra[48] ta thấy sự chênh lệch quá xa: 

Phẩm hàm 

Lương năm 

Xuân phục 

Gạo 

Lương TDQ 

Phụ cấp 


Tứ phẩm 
80 quan 
14 quan 
60 phuong 
360 quan 


Ngũ phẩm 
40 quan 

9 quan 

43 phương 
300 quan 


Luc phẩm 
30 quan 

7 quan 

25 phuong 
264 quan 


Thất phẩm 
25 quan 

5 quan 

20 phương 
240 quan 


Bát phẩm 

20 quan 

5 quan 

18 phương 
216 quan 


Cửu phẩm 
18 quan 

4 quan 

16 phương 
180 quan 


Binh sĩ /Thủy binh thượng hang 
12 quan 


24 phương 
72 quan 
24 phương 
24 quan 


Lương một Tuần Dương Quân hạng tứ phẩm gấp 4 lương của 
triều đình, ngang với nhất, nhị phẩm là một chuyện khó tin 
và xem ra công qui khó lòng mà đảm đương nổi, dẫu rằng 
có thêm những nguồn lợi tức khác, dù đã thu tiền “mãi lộ” 
của các nhà buôn. Đó là chưa kể các phụ cấp gia đình của 
các viên chức có ngạch trật mà chúng ta không thấy đề cập 
đến. Nếu đúng như thế, chắc chắn sẽ gặp sự chống đối của 
đồng liêu hay triều thần. 

Ngay cả các viên chức “hành chánh”, nha lại, sai dịch cũng 
được trợ cấp hậu hĩ tới mức khó tưởng tượng: 

... Theo quốc lệ hiện hành chung cho các ngạch: Bát phẩm 
mỗi viên mỗi tháng được 1 quan 8 tiền, gạo 1 phương 20 
bát, cửu phẩm 1 quan 5 tiền, gạo 1 phương 10 bát; vị nhập 
lưu thư lại (người chưa vào ngạch gì) 1 quan tiền, 1 phương 
gạo. 

Theo lệ mới định riêng về ngạch tuần tải: viên bát phẩm mỗi 
tháng được cấp thêm tiền 14 quan, cửu phẩm 12 quan, vị 
nhập lưu thư lại 10 quan ...[49] 

Lương bổng gấp 8 lần bình thường e rằng không chính xác. 
Tiếc rằng Phan Trần Chúc không đưa ra những tài liệu ông 


đã tham khảo để hậu nhân có thể tra cứu nên không biết tài 
liệu sử dụng có chính xác hay không. 

Bùi Viện cũng đưa ra những số mục khá cao về tử tuất, tử 
trận cả về tiền bạc lẫn truy tặng danh tước. Những tưởng 
thưởng cho binh sĩ khi cướp hay lấy được thuyền giặc mang 
về cũng rất đáng kể chứng tỏ ông muốn sử dụng đám giặc 
khách chiêu hồi được như những người lính đánh thuê. 
Chúng ta cũng có thể nghĩ là có thể ông đã học được cách 
thức của người Trung Hoa trước đó không lâu khi họ trả tiền 
để cho hai sĩ quan ngoại quốc đem quân đánh với giặc Thái 
Bình Thiên Quốc. Đó là Frederick T. Ward (Mỹ) và sau đó 
Charles G. Gordon (Anh) chỉ huy đội quân được mệnh danh 
là Vạn Thắng Quân (Ever-Victorious Army). Cũng rất có thể 
uy tín vang dậy của đoàn quân này đã ảnh hưởng đến Bùi 
Viện khi ông qua Quảng Châu đưa đến quyết định của ông 
muốn sang Mỹ cầu viện và học hỏi về binh bị. Trước đó mấy 
năm, triều đình Huế cũng áp dụng chính sách này và đã 
mướn giặc Cờ Den chống lại quân Pháp giết được Francis 
Garnier (1873). 

3/ Một số chiến công 

Thủy quân của Bùi Viện tuy còn non trẻ nhưng đã sớm lập 
được một số chiến công. Tháng tư năm 1878, quân ta giao 
chiến với giặc Tầu Ô ở Hà Tĩnh, dùng hỏa công đốt tàu địch 
khiến chúng phải chạy trốn, tịch thu một chiến thuyền cùng 
lương thực đạn dược và bắt được 18 tên cướp. 

Đến tháng 5 cùng năm, quân ta lại giao tranh với địch ở 
Thanh Hóa trong khi hải phỉ đang cướp một tàu buôn. Quân 
ta truy kích địch đến tận đảo Hải Nam (Trung Hoa), tịch thu 


một chiến thuyền và dan dược, khí giới. 

Nhờ hai chiến công đó, dân chúng cảm thấy tự tin hơn nên 
các thương cảng trở nên sâm uất, tàu thuyền ra vào buôn 
bán ngày một nhiều. Một thời gian sau, các chi điếm cũng 
được mở tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam. 
Trên bộ, Bùi Viện cho xây lại những pháo đài, bố trí súng đại 
bác để canh phòng mặt biển. 


Nguyễn Duy Chính 
BÙI VIỆN (1839-1878) & CUỘC CẢI CÁCH HẢI QUÂN 
C - NHẬN XÉT 


1/ Cá tính 

Một trong những nhận định đầu tiên của người viết là Bùi 
Viện không phải là một nho sĩ theo nghĩa bình thường, ông 
là một võ tướng ẩn mình dưới lớp áo văn nhân. Theo tộc 
phả, họ Bùi chánh quán ở Thanh Hóa, di cư ra Bắc từ triều 
Lê đã hai trăm năm nhưng có lẽ chỉ đến định cư ở Trình Phố, 
Thái Bình vài đời trước, Bùi Viện là đời thứ tám tính từ khi 
thiên di. 

Tỉnh Thái Bình vốn là đất tân bồi, phần lớn là đầm lầy. Dưới 
thời Minh Mạng, năm 1828, Nguyễn Công Trứ được phong 
chức dinh điền sứ, đem dân vào khai khẩn lập ra hai huyện 
Kim Sơn, Tiền Hải (núi vàng, biển tiền) và hai tổng Hoành 
Thu và Minh Nhất. Họ Bùi có thể cũng đến định cư ở Tiền Hải 
từ thời này. 

Theo văn chương và hành trạng cuộc đời ông, Bùi Viện là 
người có tính liều lĩnh, không nệ qui tắc, có thể nói là táo 
ton. Với lối văn trực ngôn ít khuôn sáo, việc ông đỗ Cử Nhân 
kể cũng là chuyện khác thường. Trong xã hội quân chủ 
chuyên chế của nước ta thời đó, ông đã dám làm thơ (hay 
vè???) diễu cợt quân triều đình bị Tàu Ô đánh đuổi bằng 
những câu: 

... Tàu ô hai chiếc thẳng dong, 

Ào ào nổ súng rồi cùng hét vang. 


Tung hoành chạy dọc chạy ngang, 

Quan quân chẳng thấy thấy toàn Tàu ô. 

Chúng cười chúng thét líu lo, 

Đứa đâm đứa chém, đứa xô xuống tàu ... 

và miêu tả quan quân: 

... Nghénh ngang võng võng dù du, 

Bài vàng thân mũ xuân thu phái tàu. 

Cũng không tài cán chi đâu, 

Rồi ra múa mỏ, vảnh râu chõm chòe ... 

Ăn thì nhằm trước nhằm sau, 

Đến khi có giặc trụt đầu trụt đuôi ...[50] 

kể cũng là bạo gan. 

Việc tiên sinh tự ý tìm đường sang Mỹ (có lẽ ông chỉ được cử 
đi sang Hongkong xem xét tình hình), rồi lại liều lĩnh giả 
triều phuc, giả quốc thu ... đủ biết ông là người dám nghi, 
dám làm chỉ nghĩ đến lợi ích cụ thể mà không nề hậu quả 
bất lợi cho bản thân. 

Sau khi đỗ Cử Nhân, ông không có chức vụ gì cả, nhưng lân 
la kết giao với thành phần có đầu óc canh cải tại Huế, rồi 
tình nguyện xin theo Lê Tuấn ra Bắc dẹp giặc Cờ Đen, lại 
theo Doãn Uẩn đi khai khẩn đất hoang ... đều là những việc 
mà văn nhân ít ai chịu làm, đủ biết ông vốn là người có chí 
mạo hiểm, thích điều mới lạ mà không chịu bó mình vào qui 
củ. 

Xem phương lược tuyển mộ, trị binh ... của ông, mặc dầu 
không khỏi ảnh hưởng cổ nhân, chắc chắn ông đã tham 
duyệt nhiều binh thư, nghiên cứu đồ trận và tìm hiểu 
phương pháp tổ chức của châu Âu qua sách vở (có thể bằng 


những bản dich sang tiếng Trung Hoa) đồng thời nhận xét 
tận mắt sinh hoạt của họ trong những lần du hành qua nước 
ngoài. 

Ông cũng là người quyết đoán, mỗi khi có việc khó xử đều tự 
chuyên rồi tâu sau nên không khỏi bị nhiều người dèm pha. 
Có sáng kiến, biết đưa ra kế hoạch và tìm cách thực hiện kế 
hoạch, Bùi Viện có nhiều đức tính của kẻ doanh gia 
(entrepreneur) mà nếu biết dùng ông, triều đình Huế đã có 
thể xoay chuyển được thời thế. 

Một điểm chúng ta cũng cần nhắc tới là văn chương ông 
trọng thực dụng, những bài văn ông viết đã tự ý hạ thấp 
xuống để cho người bình dân có thể hiểu được. Trong tờ 
chiêu yết để dụ dỗ bọn hải khấu về với triều đình, ông 
không ngần ngại đưa ra lẽ hơn thiệt, chỗ thì đề cao “danh 
tướng đã bao người xuất thân ở chốn lục lâm”, lúc lại dùng 
lợi để nhử bọn giặc cướp: 

... Tuy nhiên xông pha chỗ cung tên, sóng gió cũng là việc 
rất can tràng, phải trải qua bao nỗi nguy hiểm mới cướp 
được hóa vật đem về rồi dấm dúi bán rẻ, của đáng mười chỉ 
bán được một hai ... 

Như vậy các anh em chẳng những lập được danh mà lại còn 
có cả lợi nữa ... 

Trong bài “quân luật” bằng văn vần ông cũng viết: 

... Giáp tâu giặc, tàu nào tới trước, 

Kẻ cắm cờ người lấy hương lô. 

Tiền công lệ đã trọng thù, 

Đồng đoan giai bạn cũng cho hoa hồng. 

Còn hóa hạng công đồng định thưởng, 


Trước nhất tãu được thưởng năm thành. 
Còn thừa chia cả đoàn binh, 
Mấy thành châm chước phân minh cũng đều ... 
Bài văn tế hai người lính tử trận ông viết cũng rất dễ hiểu, 
phải nói là ai ai cũng có thể thông cảm tấm chân tình của 
ông nhưng không phải vì thế mà không có phần “thu phục 
nhân tâm”, dùng văn chương để củng cố lòng tin của thuộc 
cấp: 
... Người sống ở đời, 
Tiếng thơm là trọng. 
Chết mà phải nghĩa, 
Chất cũng như sống. 
... Than ôi hai anh, 
Vô tình đạn lửa. 
Bắn vào nhâu nhâu, 
Há vì ham tước, 
Há vì ham lộc. 
Tấm thân ngàn vàng, 
Bỏ đi một chốc. 
Vì chưng trọng nghĩa, 
Nên coi rẻ thân ... 
2/ Cái chết của Bùi Viện 
Ngày mồng 1 tháng 11 năm Tự Đức 31 (1878), ông đột ngột 
từ trần. Cái chết của ông cũng có nhều điểm còn mờ ám vì 
thật bất ngờ và không có dấu hiệu gì báo trước. 
. Cả ngày mồng một ông vẫn manh mé như thường ... 
nhưng đến chập tối thì ông kêu đau nhức khắp minh máy. 
Đến nửa đêm, Bùi Viện chét.[51] 


Rất có thể ông đã bi ám hai vi nhiều người duong thời không 
thích tính trực ngôn của ông cũng như e ngại rồi đây ngôi 
sao họ Bùi sẽ làm cho đình thần bị thất sủng. 

Cũng có người lại cho rằng triều đình e ngại ông sẽ trở 
thành một thứ Hoàng Sào, Từ Hải - dọc ngang nào biết trên 
đầu có ai - phương hại đến cơ nghiệp triều Nguyễn nên ra 
tay trừ khử trước. 

Tuy nhiên đó chỉ là những giả thuyết của những người ái mộ 
ông mà không có gì làm bằng cớ. Nhìn lại những câu đối của 
các quan lại và đồng liêu thời đó mừng ông, thương tiếc 
ông, chúng ta có thể tin rằng với những lời ca tụng quá ư 
nồng nhiệt, không thể không có người ghen ghét. 

Một điểm nổi bật đáng lưu ý, bản thân ông chính là sợi dây 
buộc chặt Tuần Dương Quân với triều đình vì một khi không 
còn ông nữa, những đoàn quân đó đều tự động giải tán, một 
số quay trở về nghề ăn cướp cũ, một số khác tự ý tìm đường 
khác mưu sinh. Họ chỉ mới đến mức trung với chủ tướng chứ 
chưa phải vì quốc gia. Cũng có thể việc giải thể Tuần Dương 
Quân chính là chủ trương của một số người trong triều đình 
Huế lúc bấy giờ. 


3/ Tại sao binh bị triều Nguyễn lại suy sụp? 

Một câu hỏi mà chúng ta có thể nêu ra là tại sao việc binh bị 
triều Nguyễn so với những triều đại trước rất là kém cói. 
Cuộc cách mạng hải quân của Bùi Viện là một điểm rất đặc 
biệt, về phương diện quan điểm cũng như về phương pháp 
tổ chức. 

Sự thành công trong một thời gian ngắn đáng lê phải được 


duy tri và khuếch truong thì tại sao triều đình lại bó qua? 

Hà cớ gì những công lao đó sau đó như một hòn đá ném vào 
biển cả, không còn để lại tăm tích gì? Ngay cả Quốc Sử 
Quán triều Nguyễn cũng gần như không đề cập đến. [52] 
Chúng ta phải di lại một quãng lịch sử khá dài để có cái nhìn 
chính xác hơn. 

Khi vua Gia Long đánh bại nhà Tây Sơn, thu giang sơn về 
một mối, nỗi lo của nhà vua không còn là ở một lực lượng 
đối đầu mà chính là sợ cái họa từ trong tâm phúc. Một mặt 
nhà vua e ngại những người cật ruột mình làm phản, mặt 
khác e dân chúng các nơi còn hoài vọng tiền triều. 

Với vị trí kinh đô đóng ở Huế, việc kiểm soát lãnh thổ là một 
việc tương đối khó khăn, đường sá xa xôi cách trở. Mặc dù 
ngoài Bắc và trong Nam có các tổng trấn thay mặt triều 
đình, nhà vua không khỏi lo ngại tệ trạng các trọng thần ở 
xa chuyên quyền. Vua Gia Long tính lại đa nghi nên ông đã 
tìm nhiều biện pháp ngăn chặn mầm loạn[53]. Về phương 
diện hành chánh, tuy nhà vua đứng đầu và có toàn quyền 
định đoạt nhưng trên thực tế, tổng trấn Bắc Thành và Gia 
Định thành có nhiều ưu thế và việc nội trị chỉ trông vào lòng 
trung thành của các bầy tôi. Vua Thế Tổ chỉ có thể tiết giảm 
quyền lực của những phiên trấn bằng cách hạn chế binh lực, 
lấy cớ cho dân nghỉ ngơi trở về sản xuất. 

... lệ định các trấn, tự Quảng Bình và đến Bình Thuận thì cứ 
ba tên đỉnh kén lấy một tên lính; tự Biên Hòa trở vào thì cứ 5 
tên dinh kén lấy một tên lính; từ Hà Tịnh trở ra đến 5 nội 
trấn ở Bắc thành thì cứ 7 tên dinh kén lấy một tên lính. Còn 
6 ngoại trấn là Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng, Lạng 


Sơn, Thái Nguyên, Quảng Yên thì cứ 10 tên dinh kén lấy một 
tên lính ...[54] 

Các tổ chức thân binh, cấm binh, tỉnh binh và các vệ thủy 
quân chủ yếu cũng đóng tại kinh thành. Xem thế ta thấy 
nhà vua đặt trọng binh ở gần kinh đô ngoài mục tiêu quốc 
phòng cũng còn có ý đề phòng nội phản. Chính vì luôn luôn 
nghi ky, hai đại công thần là Nguyễn Văn Thành (tổng trấn 
Bắc Thành), Đặng Trần Thường (binh bộ thượng thư) đã bị 
sát hại ngay khi vua Gia Long còn tại vị. 

Sang đời Minh Mạng, giặc giã ở miền Bắc và miền Nam rất 
nhiều, nhà vua cũng sợ cái họa phiên trấn nên cũng bắt 
chước nhà Thanh triệt phiên, bãi bỏ Gia Định thành và Bắc 
thành. Năm 1833, con nuôi của Lê Văn Duyệt (nguyên tổng 
trấn Gia Định thành, nay đã từ trần) nổi lên chiếm thành 
Phiên An (Gia Định) rồi lấy hết sáu tỉnh Nam Kỳ. Triều đình 
đem quân vào đánh, Lê Văn Khôi bị bệnh chết nhưng quân 
lính còn tiếp tục chống cự non ba năm mới hạ được thành. 
Vua Minh Mạng lại truy cứu những lỗi cũ của Lê Văn Duyệt, 
Lê Chất khi còn sống, mả bị san phẳng, thân nhân, gia 
quyến cùng thuộc hạ cũng bị trị tội. Nhà vua cũng sai triệt 
hạ thành Hà Nội và thành Gia Định, lấy cớ là thành trì địa 
phương không được quyền to lớn hơn kinh thành Huế. 
Những cửa khẩu sầm uất đời Lê và đời Tây Sơn cũng bị cấm 
đoán nên thương nghiệp trong nước cũng suy giảm dần. 
Chính vì thế, binh bị đời Nguyễn một mặt thiếu trang bị, ít 
luyện tập lại tiết giảm vì sợ các nơi nổi lên nên càng lúc 
càng suy sụp, đến khi bị xâm lấn không sao cầm cự nổi. 

Đến đời Tự Đức, nhà vua cả đời ngồi trong cung cấm, không 


quen việc binh nhung. Ngài tuy tính tình nho nhã nhưng lại 
là người yếu đuối[55], thích văn chương, trọng hư văn mà 
kém phần thực dụng. Khi người Pháp đến gây hấn, nhà vua 
lên ngôi đã lâu, tuổi cũng đã lớn nên không muốn thay đổi 
khác hẳn những vị vua của Xiêm La hay Nhật Bản cùng thời 
đó, tuổi còn trẻ, mới lên ngôi nhiều nhiệt huyết. Hơn thế 
nữa, trong suốt những năm trị vì, ông thấy lúc nào ngoài 
Bắc cũng có loạn - mà toàn loạn lớn, có lúc tưởng nguy đến 
nơi -- khiến cho không khỏi có bung nghi ky nhân sĩ Bắc Hà. 
Ngoài ra có lẽ nhà vua cũng không quên vụ “Giặc Chày Vôi” 
mới xảy ra chưa lâu (1866) khi phu phen đang xây Vạn Niên 
Cơ (Khiêm Lăng) xông vào điện định thí quân, may nhờ 
chưởng vệ Hồ Oai liều chết mới cứu được[56]. Trong hoàn 
cảnh vua tôi không đồng lòng, đình thần không hòa mục, 
nước nghèo, dân chúng đói khổ, quốc khố trống rỗng, việc 
mất về tay người Pháp không phải là chuyện lạ. 

Cũng vì thế, một con người dũng mãnh, táo tợn như Bùi 
Viện, có tài trị được cả bọn giặc khách, tính tình lắm lúc có 
chỗ ngông nghênh, trong tay lại chỉ huy một đội thủy binh 
hùng hậu đóng ngay cạnh kinh thành, không thể không 
mang đến những úy ky cho triều đình. Dẫu cái chết của ông 
chỉ là một sự ngẫu nhiên, việc chương trình cải cách của ông 
không được tiếp nối cũng đáng cho chúng ta đặt thành một 
câu hỏi. 


Nguyễn Duy Chính 
BÙI VIỆN (1839-1878) & CUỘC CẢI CÁCH HẢI QUÂN 
KẾT LUẬN 


Chúng ta không thể phủ nhận việc Bùi Viện chịu một số ảnh 
hưởng của đương thời, kể cả việc tiếp nhận những tư tưởng 
mà sĩ phu Trung Hoa hay Nhật Bản đang đề cao. Không thể 
không đặt ra giả thuyết ông tự di tìm cơ hội tiếp xúc, tìm 
đọc và tham khảo những tư tưởng canh tân của Tàu và Nhật, 
cộng thêm sự quan sát tại chỗ về sự cường thịnh của nước 
ngoài để đem về áp dụng trong xứ mình. Vấn đề quan trọng 
là những ứng dụng của ông có hợp thời nghi và khả thi hay 
không? 

Trong bối cảnh lịch sử nước ta ở thế kỷ 19, việc canh tân đất 
nước đòi hỏi những nhận thức độc đáo và triệt để. Hình thể 
dài và hẹp của Việt Nam khiến cho sự đi lại khó khăn, hệ 
thống đường sá chưa mở mang, việc tổ chức và xây dựng 
lực lượng hải quân phải được coi như ưu tiên số một. 

Một lực lượng hải quân có ba tác dụng chính: 

1/ Bảo vệ và phát triển hệ thống thương thuyền, chuyên chở 
và giao dịch từ Nam ra Bắc và ngược lại khiến cho hệ thống 
kinh tế của Việt Nam được điều hòa. 

2/ Xác định chủ quyền lãnh hải và mở rộng tầm kiểm soát 
của triều đình Việt Nam, tránh được thế bị động chỉ cố thủ 
chờ người khác đến tấn công. 

3/ Làm nền tảng cho việc canh tân đất nước nhất là Việt 
Nam có nhiều hải cảng thích hợp cho việc tàu buôn qua lại 


như Saigon, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng. 

Nếu cải tổ kịp thời, hải quân đã giúp cho Việt Nam làm chủ 
biển Đông dễ dàng vì thời kỳ đó chưa có những tranh chấp 
chủ quyền về khu vực này và Việt Nam gần như lực lượng 
duy nhất hiện diện, không những vì địa thế gần gũi mà còn 
được mọi quốc gia công nhận. Hơn thế nữa, Việt Nam cũng 
có thể khai thác vị trí chiến lược của mình để mở rộng giao 
thương ngỡ hầu canh tân đất nước. Nhiều quốc gia đã muốn 
giao thiệp với Việt Nam để sử dụng như những căn cứ quân 
sự và tiếp liệu cho thương thuyền và chiến hạm của họ, 
không phải chỉ Anh, Pháp mà cả Mỹ, Đức, Nga và nhiều nước 
châu Âu khác. 

Nhìn lại thực trạng nước ta vào giữa thế kỷ 19, về phương 
diện quân sự quả không thay đổi bao nhiêu từ nhiều thế kỷ. 
Vũ khí cũng vẫn dùng cung tên, giáo mác là chính. Tổ chức 
so với thời Lý, thời Trần không có gì đặc biệt hơn và các cấp 
chỉ huy đều không được huấn luyện về quân sự cho chu đáo. 
Những quan võ thì ít học, chỉ là võ biên không có kiến văn. 
Còn quan văn thì là những nhà nho không biết gì về binh 
nhung, có chăng là những mẹo vặt đọc được trong tiểu 
thuyết. Ngay cả nhà vua cũng chỉ muốn cầu an không muốn 
đánh. Vũ Duy Tuân đã phải dâng sớ mỉa mai: “...yến tước xử 
đường, mẫu tử tương bộ, hú hú nhiên kỳ tương lạc, tự dĩ vi 
an...” (nhà cháy đến nơi mà me con chim én, chim sẻ ở góc 
đầu nhà vẫn mớm cho nhau, ra chiều vui vẻ tự cho là yên ổn 
lắm). Về sau khi thấy thế giặc quá mạnh, vua Tự Đức cũng 
phải than: 

Võ tướng tiêu sầu duy hữu tửu, 


Văn thần thoái Lỗ cánh vô thi. 

Tiêu sầu võ tướng thôi đành rượu, 

Văn quan đuổi giặc chẳng thành thơ. 

Người Pháp đã chiến thắng Việt Nam bằng một lực lượng tấn 
công nhỏ hơn nhiều vì ho được trang bị đầy đủ và nhất là 
các cấp sĩ quan, binh sĩ được huấn luyện chu đáo. Nếu quả 
như Bùi Viện có thể xây dựng được một đội Tuần Dương 
Quân cho vững mạnh, tình hình nước ta có lẽ đã thay đổi và 
không gặp phải những bất hạnh về sau này. 

Một điều đáng ghi nhận là Bùi Viện đã nhìn ra được cái đại 
thế của dân tộc Việt Nam và chìa khóa của việc canh tân. 
Mặc dù lúc đó đã có rất đông sĩ phu hô hào bãi bỏ chính 
sách bế quan tỏa cảng, thông thương với liệt cường trên một 
cơ sở bình đẳng nhưng phần lớn người Việt vẫn chưa có 
được một quan điểm độc lập mà chỉ bắt chước nước khác, 
điển hình là Trung Hoa để làm gương. Phải nói rằng trong 
nhiều năm qua - cho đến tàn ngày hôm nay - nhà cám 
quyền Việt Nam vẫn coi nước Tàu là khuôn vàng thước ngọc, 
chịu phận đàn em, đi sau một bước. 

Vào thời kỳ đó, Trung Hoa đang lâm vào thể sống dở chết 
dở, ốc chẳng mang nổi mình ốc, huống hồ mang gộc cho 
rêu. Thế nhưng triều Nguyễn vẫn tiếp tục thần phục, ba năm 
một lần mang cống phẩm sang Bắc Kinh chịu đóng vai thuộc 
quốc. Sau hòa ước Giáp Tuất (1874) nước Pháp có tặng cho 
Việt Nam 5 chiếc tàu có đủ máy móc súng đạn, 100 khẩu 
đại bác, mỗi khẩu 200 viên đạn, 1000 khẩu súng tay và 
5000 viên dạn (khoản 3) và cho người sang huấn luyện quân 
đội. Có lẽ Bùi Viện đã sử dụng một phần nào những vũ khí 


và chiến thuyền này để sử dụng vào việc canh cải và vì thế 
ông đã đề ra một chương trình xây dựng một hệ thống quân 
đội lấy thủy binh làm lực lượng chính. 

Trước đây, khi hai bên Trịnh - Nguyễn còn phân tranh, các 
phủ chúa đều e ngại bên kia mạnh hơn mình nên tìm mọi 
cách để gia tăng sức mạnh quân sự. Chính vì thế thời kỳ đó 
nước ta có những đội chiến thuyền khá tinh nhuệ và hải 
phận Việt Nam được bảo đảm. Sau khi thống nhất đất nước, 
nhà Nguyễn một mặt không còn thấy bị đe đọa nên chỉ tập 
trung vào việc nội an, lại thêm cái học cử tử làm thui chột ý 
chí sáng tạo và năng động, thành thử càng ngày nước ta 
càng rơi vào vòng u tối. Bùi Viện đã tìm ra lối thoát và chắc 
chắn ông không phải chỉ ngừng lại ở việc cải cách Tuần 
Dương Quân mà có thể có cả những quan điểm cải cách 
chính trị khi có dịp so sánh thể chế của Hoa Kỳ và các nước 
châu Âu với các nước Á Đông. 

Nương theo những điều khoản của hòa ước Giáp Tuất, ta 
phải bằng lòng mở cửa các thương cảng Qui Nhơn, Hải 
Phòng, ông đã tiến xa hơn một bước mở các chi diêm ở 
Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam. Ngoài ra ông 
cũng muốn biến Thuận An thành một trung tâm thương mại 
để làm tăng thêm cái uy nghi của đất kinh đô nên tổ chức 
một Chiêu Thương Cục, vừa là đại bản doanh cho Tuần 
Dương Quân, vừa là nơi giao lưu hàng hóa có tính quốc tế 
mở đầu cho việc thu nhập văn minh trực tiếp vào đất đế đô. 
Cho đến nay, việc bành trướng sức mạnh hải quân để gia 
tăng khả năng phòng thủ và quyền lực trên mặt bể vẫn còn 
là ưu tiên hàng đầu của đất nước. Chưa kiểm soát được biển 


đông, Việt Nam còn phải chịu những mũi dao thoc vào 
ngang hông, có thể bị chia cắt bất cứ lúc nào. Một khi bị tấn 
công vào mạn sườn thì con rồng Việt Nam chỉ còn là một 
con thuồng luồng bị săn đuổi không đường chạy. 

Tháng 12 năm 2002 


Nguyễn Duy Chính 
BÙI VIỆN (1839-1878) & CUỘC CẢI CÁCH HẢI QUÂN 
PHU LUC 


1839 


Bui Viên chão doi 
Minh Mang 20 
Chiên tranh nha phiên lân 1 


1862 

23 

Hoà Ước Nhâm Tuất 
Tự Đức 15 


1864 

25 

Bùi Viện đỗ Tú Tài 

Vua Tự Đức thưởng người học tiếng Pháp 
Tự Đức 17 


1866 

27 

Vua Tự Đức cho người vào Nam Kỳ học về kỹ thuật, cử 
Nguyễn Trường Tộ sang Pháp. 

Tự Đức 19 


1868 

29 

Cử Nhân (ân khoa Nam Định 17/22) 
Các giáo sĩ dịch sách Tây 

Tự Đức 21 


Minh Trị (Meiji) lên ngôi 
Ulysses Grant 
(1868-1877) 


1869 

30 

Triều đình tuyển người học kỹ thuật quân sự 
Tự Đức 22 


1871 

32 

Theo Lê Tuấn đánh giặc Cờ Den, Cờ Vàng 
Tự Đức 24 


1873 

34 

Biến cố ngày 12 tháng 4 năm Quí Dậu 

Xuất dương lần đầu (tháng 7) qua Hongkong gặp Lãnh sự (?) 
Mỹ 

Tự Đức 26 


1874 

35 

Hòa ước Giáp Tuất - Lê Tuấn từ trần (tháng 2) 

Tự ý xuất dương lần 2 (?) qua Mỹ gặp Tổng Thống Grant 
Tự Đức 27 


1875 

36 

Xuất dương lần 3 (?) 
Tự Đức 28 

Vua Quang Tự lên ngôi 


18/6 

37 

Thành lập Tuần Dương Quân 
Tự Đức 29 


1877 
38 


Tự Đức 30 


1878 

39 

Bùi Viện từ trần (1-11) 
Tự Đức 31 


1879 
Nguyên Hiêp diêu trân 


Nguyễn Thành Y qua Pháp đấu xảo 
Tự Đức 32 


1881 


Phan Liêm mật tâu xin canh tân, Lê Đỉnh xin cải cách 
Tự Đức 34 


1883 


Hòa ước Quí Mùi 
Vua Tự Đức mất 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Bảo Vân: Bùi Viện, Một Nhà Nho Sáng Suốt - Lỗi Lạc - Phi 
Thường (Toronto: Quê Hương, 1988) 

Bùi Văn Quyển (chủ biên): Gia Phả Họ Bùi (Saigon, 1967) 
Buttinger, Joseph: The Smaller Dragon, A Political History of 
Vietnam (New York: Frederick A. Praeger, 1958) 

Casson Lionel: Illustrated History of Ships & Boats (New 
York: Doubleday & Company, Inc. 1964) 

Clyde H. Paul: The Far East, (New Jersey: Englewood Cliffs, 
1964, 6th Ed.) 

Cowley, Robert & Geoffrey Parker (ed.): The Reader's 
Companion to Military History, Houghton Mifflin Co. 1996 
Doyle Edward, Samuel Lipsman: The Vietnam Experience - 
Setting the Stage, (Boston: Boston Publishing Co. 1981) 
Fairbank, John K., Edwin O. Reischauer, Albert M. Craig: East 
Asia - Tradition and Transformation (Boston: Houghton 
Mifflin Co. 1973) 

Gernet, Jacques: A History of Chinese Civilization (trans. 
from Le Monde chinois), (New York: Cambridge University 
Press, 1986) 

Gibney, Frank: Pacific Century, America and Asia in a 
Changing World (New York: Charles Scribner's Sons, 1993) 
Grun, Bernard: The Timetables of History, A Horizontal 
Linkage of People and Events (New York: Simon and 
Schuster, 1975) 


Hoàng, Cơ Thụy: Việt Sử Khảo Luận (Paris: Nam Á, 2002) 
Keegan, John: A History of Warfare, (New York: Alfred A. 
Knoff, Inc., 6th Ed. 1994) 

Kennedy, Paul: The Rise and Fall of the Great Powers (New 
York: Random House, 1987) 

Klemm, Friedrich: A History of Western Technology (London: 
The Scientific Book Guild, 1959) 

Lãng Nhân: Giai Thoại Làng Nho (toàn tập), (Texas: Zieleks, 
2nd Ed. 1985) 

Lịch Sử Việt Nam (tập 2) (Hà Nội: Nxb KHXH, 1985) 
McAIeavy, Henry: Black Flags In Vietnam - The Story of a 
Chinese Intervention (New York: The Macmillan Co. 1968) 
Mosse W.E.: Liberal Europe, The Age of Bourgeois Realism 
1848-1875 (London: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1974) 
Nguyễn, Huyền Anh: Việt Nam Danh Nhân Từ Điển (Texas: 
Zieleks, 1981) 

Nguyễn, Đình Đầu: From Saigon to Ho Chi Minh City - 300 
year history (VN: Land Service Science and Technics 
Publishing House, 1998) 

Nguyễn, Q. Thắng và Nguyễn Bá Thế: Từ Điển Nhân Vật Lịch 
Sử Việt Nam (TPHCM: nxb KHXH, 1992) 

Nhiều Tác Giả: Những Vấn Đề Lịch Sử về triều đại cuối cùng 
ở Việt Nam (Huế: Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế - 
Tạp Chí Xưa & Nay, 2002) 

Parker, Geoffrey: The Military Revolution - Military 
Innovation and the Rise of the West 1500-1800 (New York: 
Cambridge University Press, 1996) 

Phan, Khoang: Trung Quôc Sú Cuong (California: Dai Nam 


không dê nám) 

Phan, Khoang: Viêt Nam Pháp Thuôc Sú 1884-1945 (không 
dê nxb, 1961) 

Phan, Trần Chúc: Bùi Viện với Chính Phủ Mỹ - Lịch sử ngoại 
giao triều Tự Đức (Paris: Đông Nam Á, 1985) (chụp lại bản 
Chính Ký, Hà Nội 1953) 

Seagrave, Sterling: Lords of the Rim, The Invisible Rmpire of 
the Overseas Chinese (New York: G.P. Putnam's Sons, 1995) 
Spence Jonathan: To Change China, Western Advisers in 
China 1620-1960 (New York: Penguin Books 1980) 

Tien, Chen-Ya: Chinese Military Theory - Ancient and Modern 
(Canada: Mosaic Press, 1992) 

Trần, Trọng Kim: Việt Nam Sử Lược (g. 2) (California: Dai 
Nam, không đề năm) (chụp lại bản in năm 1971 của Trung 
Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục, Saigon) 


Nguyễn Duy Chính 
BÙI VIỆN (1839-1878) & CUỘC CẢI CÁCH HẢI QUÂN 
Chú Thích 


1] Năm 1987, nhà xuất bản Văn Nghệ California USA có ấn 
hành một tiểu thuyết của học giả quá cố Nguyễn Hiến Lê 
nhan đề Con Đường Thiên Lý kể chuyện một người Việt Nam 
tên là Lê Kim (Trần Trọng Khiêm) qua Mỹ trước Bùi Viện 
khoảng 20 năm. Tuy nhiên đây chỉ là một sản phẩm tưởng 
tượng như chính tác giả Nguyễn Hiến Lê đã trình bày trong 
Đời Viết Văn Của Tôi (Văn Nghệ, California 1986): Tôi dùng 
hồi ký của tôi và những tài liệu về cuộc tìm vàng ở miền Tây 
nước Mỹ giữa thế kỷ trước để tạo ra nhân vật Lê Kim (quê ở 
Phú Thọ-Bắc Việt), người Việt đầu tiên trôi nổi qua Mỹ, theo 
một đoàn tìm vàng, khi tìm được rồi thì chán, trở về Nam 
Việt lập gia đình, khai hoang và giúp Thiên Hộ Dương “bình 
Tây sát Tả” trong Đồng Tháp Mười. (tr. 231-232) 

[2] Theo gia phả họ Bùi, nhà giáo Bảo Vân (Bùi Văn Bảo) là 
cháu gọi Bùi Viện bằng ông bác (ông Bùi Viện là anh cùng 
cha khác mẹ của ông nội cụ Bảo Vân) 

[3] Chẳng hạn các tài liệu cho biết Bùi Viện có quen với Vũ 
Duy Thanh (ông Bảng Kim Bồng) khi ở Huế năm 1868-1871 
(Phan Trần Chúc, Bùi Viện với chính phủ Mỹ, tr. 16) nhưng 
thực tế Vũ Duy Thanh đã mất từ năm 1861 (Lãng Nhân, Giai 
Thoại Làng Nho, tr. 244), hoặc Bùi Viện theo học ông Nghè 
Giao Cù (Bảo Vân, Bùi Viện, Một Nhà Nho sáng suốt-lỗi lạc- 
phi thường, tr. 10) cùng với Nguyễn Khuyến nhưng ông Nghè 


Giao Cù Vũ Huy Lợi (1836-1888) chỉ hơn Bùi Viện 3 tuổi, còn 
kém Tam Nguyên Yên Đổ 1 tuổi (1835-1910) và đỗ Tiến Sĩ 
sau Nguyễn Khuyến đến 4 năm (1875). 

[4] Steam-engine with rotary motion 

[5] Điện do Galvani tìm ra từ 1786 nhưng đến 1800 người ta 
mới chế tạo ra pin 

[6] Friedrich Klemm, A History of Western Technology, 1959 
tr. 276 

[7] Xem thêm Vó Ngựa và Cánh Cung, biên khảo của 
Nguyễn Duy Chính 

[8] John Keegan, A History of Warfare, 1994 tr. 327 

[9] Năm 1790, Nguyễn Vương sai Olivier de Puymanel và 
Theodore Le Brun trông coi xây một tòa thành theo kiểu 
Vauban ở Gia Định mà sử ta gọi là thành Bát Quái (thành 
Qui). Thành này rất kiên cố lại được Tổng trấn Lê Văn Duyệt 
tu bổ ngõ hầu chống lại xâm lăng từ mặt bể. Khi Lê Văn Khôi 
chiếm đóng Gia Định (sau vụ án Lê Văn Duyệt), hàng chục 
ngàn quân triều đình phải đánh mấy năm mới chiếm được 
mặc dù trong thành chỉ có vài trăm binh sĩ. Sau đó vua Minh 
Mạng ra lệnh phá hủy thành Bát Quái, xây lại một thành nhỏ 
hơn (thành Phụng) lấy lý do là thành trong nước không được 
lớn hơn kinh đô và chính vì thế sau này đã không chống nổi 
quân Pháp khi họ tiến đánh Saigon. (Nguyễn Đình Đầu: From 
Saigon to Ho Chi Minh City - 300 year history, Land Service 
Science and Technics Publishing House, VN 1998) 

[10] Mosse W.E., Liberal Europe: The Age of Bourgeois 
Realism 1848-1875, 1974 tr. 145 

[11] Paul Kennedy: The Rise and Fall of the Great Powers, 


1987 tr. 6-7 

[12] Paul Clyde: The Far East, 1964 tr. 120 

[13] Geoffrey Parker: The Military Revolution - Military 
Innovation and the Rise of the West 1500-1800, 1996 tr.137 
[14] ChenYa Tien: Chinese Military Theory - Ancient and 
Modern, 1992 tr.86-87 (bản dịch Nguyễn Duy Chính) 

[15] Trần Trọng Kim: Việt Nam Sử Lược, q. 2, 1971 tr. 251-2 
[16] Năm 1882, khi thành Hà Nội thất thủ, tổng đốc Lưỡng 
Quảng Trương Thụ Thanh còn dâng sớ: “Nước Nam và nước 
Tàu tiếp giáp với nhau mà thế lực nước Nam thật là suy hèn, 
không có thể tự chủ được nữa, vậy ta nên mượn tiếng sang 
đánh giặc mà đóng giữ các tỉnh ở thượng du. Đợi khi có biến 
thì ta chiếm lấy những tỉnh ở về phía bắc sông Hồng Hà”. 
Thanh đình sai Tạ Kính Bưu, Đường Cảnh Tùng đem quân 
sang đóng ở Bắc Ninh, Sơn Tây ... (Trần Trọng Kim: sdd tr. 
299) 

[17] Phan Khoang: Việt Nam Pháp Thuộc Sử, 1961 tr. 254 
[18] Phan Khoang: sdd tr. 256 

[19] Lãng Nhân: Giai Thoại Làng Nho, 1985 tr. 465 

[20] Trần Trọng Kim: sdd, tr. 267 

[21] Trần Trọng Kim: sdd tr. 271 

[22] Lời tâu của Phạm Phú Thứ (Phan Khoang: sdd, tr. 130- 
131) 

[23] Phan Khoang: sdd tr.131 

[24]Phan Khoang: sdd tr. 132 

[25] Hoàng Cơ Thụy: Việt Sử Khảo Luận, 2002 tr. 977 

[26] Lãng Nhân: sdd tr. 317 

[27] Robert Cowley: The Reader's Companion to Military 


History, 1996 tr. 94-95 

[28] Ông đỗ ân khoa (sau em là Bùi Phủng một năm) thứ 17 
trong 22 cử nhân trường thi Nam Định (Cao Xuân Dục: Quốc 
Triêu Hương Khoa Lục, bản dịch Nguyễn Thúy Nga và 
Nguyễn Thị Lâm, nxb TpHCM, 1993 tr. 398) 

[29] Ngay cả cho rằng Bùi Viện theo học ông Bảng từ trước 
khi vào Huế cũng không hợp lý vì Vũ Duy Thanh đỗ Bảng 
Nhãn năm 1851 rồi làm việc ngay tại Huế, khi đó Bùi Viện 
mới 12 tuổi. 

[30] Lãng Nhân, sdd tr. 257 

[31] Phan Trần Chúc, sdd tr. 38 

[32] Ông Bảo Vân sửa lại là Bính Tí (1876) cho phù hợp với 
thuyết ông đi sứ về rồi mới có biến cố này. 

[33] Phan Trần Chúc, sdd 38-39 

[34] Có lẽ đây là đại diện (commissioner) Hoa Kỳ tại Quảng 
Đông vì vào thời gian này có nhiều phái bộ truyền giáo của 
Mỹ tới đây giảng đạo, tranh giành ảnh hưởng với các phái bộ 
Thiên Chúa Giáo Roma. Người Mỹ lúc này đóng vai trò trung 
gian buôn bán giữa người Anh và người Trung Hoa. 

[35] Có thể ông xuất dương lần 2 vào giữa năm 1874 vì đầu 
năm đó khi Lê Tuấn mất (2-1874) ông còn làm câu đối 
phúng như sau: Thánh chúa đãi thần ân thậm hậu, Đại nhân 
mưu quốc cực tương hoàn (PTC: 36) 

[36] Nguyễn Huyền Anh: Việt Nam Danh Nhân tự điển 1981 
tr. 27 

[37] Jacques Gernet: A History of Chinese Civilization, 1986 
tr. 420 

[38] Từ Hải trong truyện Kiều cũng là một trong những tên 


cướp biển kiệt hiệt thời Minh (lời chú của người viết) 

[39] Phan Khoang, Trung Quốc Sử Cương, tr. 243 

[40] Trần Trọng Kim: sdd tr.143 

[41]... theo lời họ (nhà buôn) khai với tôi thì mỗi thuyền ung 
nộp vào công quï hàng năm một trăm phương thóc và ba 
mươi quan để triều đình bảo hiểm cho họ khỏi bị tàn hại vì 
cái ách giặc bể (tờ biểu ngày 8 tháng 7 năm 1876 - Phan 
Trần Chúc, sdd tr. 85) 

[42] Phan Trần Chúc, sdd tr. 87 

[43] Phan Trần Chúc, sdd tr. 88 

[44] triêu Nguyễn lương tháng của lính là 1 quan tiền, 1 
phương gạo (Trần Trọng Kim, sdd tr. 194), riêng quân của 
Bùi Viện thủy binh hạ hạng (dưới cùng) cũng được 2 quan 
tiền, 1 phương gạo. 

[45] Phan Trần Chúc cho rằng chức này tương đương với 
Tổng Trưởng bộ Hải Quân kiêm Hàng Hải và Thương Mại 
nhưng e rằng không đúng. Cũng trong lời phê của vua Tự 
Đức có bảo ông phải bàn với Bố Chánh Thanh Hóa rồi hợp 
tấu lên nhà vua. Bố Chánh (coi việc binh của một tỉnh) triều 
Nguyễn hàm Chánh Tam Phẩm, như vậy có lẽ chức vụ của 
Bùi công cũng tương đương, nghĩa là khoảng nhị hay tam 
phẩm. Vả lại trong tổ chức dưới quyền ông, cao nhất là tứ 
phẩm nên có lẽ ông cũng chỉ hơn một chút. 

[46] Trong sách của PTC (tr. 98) và BV (tr. 47) đều khuyết từ 
50 đến 80 (chỉ ghi chánh quản hay phó quản, chúng tôi theo 
thứ tự điền vào cho hợp lý) 

[47] Trần Trọng Kim: sdd tr. 193-194 

[48] Phan Trần Chúc: sdd tr. 97 


[49] Phan Trân Chúc: sdd tr. 108 

[50] Phan Trân Chúc: sdd tr. 76 

[51] Phan Trân Chúc: sdd tr. 141 

[52] ... một điều khó hiểu ở đây là không có một dòng não 
trong lịch sử nước Mỹ cũng như trong các văn bản Hán - 
Nôm của Việt Nam nói về hai chuyến công du của Bùi Viện 
... (Chu Tuyết Lan: Quan hệ Bang giao Giữa Việt Nam và 
Phương Tây ở Triều Nguyễn 1802-1945, Những Vấn Đề Lịch 
Sử về triều đại cuối cùng ở Việt Nam, 2002 tr. 283) Chúng 
tôi có tra suốt Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu những năm 
này, tuy ghi rõ các chi tiết và hoạt động của triều đình 
nhưng cũng không thấy nhắc đến. 

[53] chẳng hạn không lập Hoàng Hậu, Thái Tử, Tể Tướng kể 
cả không lấy Trạng Nguyên trong những kỳ thi Đình (triều 
Nguyễn đệ nhất giáp Tiến Sĩ chỉ lấy Bảng Nhãn và Thám 
Hoa). 

[54] Trần Trọng Kim: sdd tr. 173 

[55] Vua Tự Đức không có con, nhiều người bảo rằng ông bị 
bất lực 

[56] Nhà vua lúc này tuy chưa đây 40 mà đã tính đến 
chuyện hậu sự rồi. 


Nguôn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Nguyễn Duy Chính 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


